Phúc Âm 


GIĂNG 


1 
Nguồn Sống 

!;2Ban đầu có Chúa Cứu Thế.” Chúa 
Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên th 
ủy, vì Ngài là Thượng Đế ngôi hai.” 

3Chúa Cứu Thế đã sáng tạo vạn vật; 
mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa tạ 
o nên. “Chúa Cứu Thế là Nguồn Sống b 
ất diệt. Nguồn Sống ấy soi sáng cả nhân 
loại, “chiếu rọi trong bóng tối dày đặc; 
bóng tối không bao giờ dập tắt được Án 
h Sáng. 

6:7Thượng Đế sai Giăng đến giới thiệ 
u Chúa Cứu Thế là Ánh Sáng của nhân 
loại, để mọi người tin nhận. ŠGiăng khô 
ng phải là Ánh Sáng, nhưng phản chiếu 
Ánh Sáng và xác nhận Chúa Cứu Thế l 
à Ánh Sáng thật, nay xuống trần gian ch 
lếu sáng mọi người. 

!10Chúa Cứu Thế đã đến thăm thế giới 
do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới 
không nhận biết Ngài; !!Chúa Cứu Thế 
đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộ 
c Chúa khước từ Ngài. !?Tuy nhiên tất c 
ả những người tiếp nhận Chúa đều được 
quyền làm con cái Thượng Đế. (Tiếp n 
hận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa.°) !3 
Những người ấy được chính Thượng Đế 
sinh thành, chứ không sinh ra theo huy 
ết thống, hay theo tình ý loài người. 

!*Chúa Cứu Thế đã mang lấy hình hà 
1 thể xác con người, sinh hoạt giữa chún 
ø ta, đầy tràn ân phúc và chân lý. Chún 
ø tôi đã ngắm nhìn vinh quang rực rỡ củ 


a Chúa Cứu Thế, đúng là vinh quang C 
on Một của Thượng Đế. 

lŠGiăng lớn tiếng giới thiệu Chúa: “ 
Đây là Người tôi thường nói tới. Người 
đến sau tôi, nhưng cao cả hơn tôi, vì Ñg 
ười có trước tôi.” 1Do ân phúc đầy dẫy 
của Chúa Cứu Thế, chúng tôi được hưở 
ng hạnh phúc ngày càng dư dật. Ngày 
xưa Mai-sen ban hành luật pháp; ngày 
nay Chúa Cứu Thế ban phát ân phúc” v 
à chân lý. l#Không ai nhìn thấy Thượng 
Đế, ngoại trừ Chúa Cứu Thế là Con M 
ột của Thượng Đế. Chúa sống trong lòn 
ø Thượng Đế, và xuống đời dạy cho loà 
1 người biết về Thượng Đế. 


Một Nhân Chứng: Giăng Báp-tít 

!?Các nhà lãnh đạo Do Thái cử một p 
hái đoàn gồm các thầy tế lễ và phó tế t 
ừ thủ đô Giê-ru-sa-lem đến chất vấn Gi 
ăng: “Ông là ai?” ?Biết họ hiểu lầm, G 
lãng trả lời dứt khoát: “Tôi không phải l 
à Chúa Cứu Thế!” 

21;22Họ hỏi tiếp: “Ông có phải là Ê-li 
không?”“Giăng đáp: “Không phải!” 

— Ông là Nhà Tiên Tri# phải không? 

— Cũng không! 

— Thế ông là ai? Xin cho chúng 
tôi biết để về trình thượng cấp. 

23Giăng đáp: “Tôi là tiếng gọi nơi ho 
ang dã: Hãy đắp cho thẳng con đường củ 
a Chúa, như tiên tri Ê-sa đã viết.” 





^* Ai Lógos (có thể dịch * Lời, ”*° Đạo, ” chỉ về Ngôi Hai c 
ủa Thượng Đế đã sáng tạo, bảo tồn vạn vật và truyền đạt 
tư tưởng của Thượng Đế cho loài người) 

Thượng Đế ba ngôi: Cha, Con và Thánh Lĩnh 
Ê Tin Danh Chúa 


“cửa hồng ân chỉ về tất cả những øì Chúa dành cho con 


cát Ngài mặc dù họ không xứng đáng nhận lãnh 
Ê Nĩ người Lê-vi 
Ê-1i là nhà tiên trỉ nổi danh giữa thế kỷ thứ 9 TCN; ngư 
ời Do Thái tin rằng Ê-li sẽ ra đời một lần nữa 
Ê Nhà tiên trí lớn mà \ai-sen đã nói trong Phục 16:15 


GIĂNG 1:24 


2# Nhân viên phái đoàn đều thuộc phá 
¡ Biệt Lập.” ?ZHọ hỏi vặn: “Nếu ông kh 
ông phải Chúa Cứu Thế, cũng không ph 
ải Ê-li hay Nhà Tiên Tri, sao ông dám I 
àm lễ báp-tem?”” 

?6Giăng đáp: “Tôi chỉ làm báp-tem b 
ằng nước; nhưng sắp có Người làm báp- 
tem bằng Thánh Linh và lửa. Người đa 
ng sống giữa các ông, mà các ông khôn 
ø biết. 2 Người đến sau tôi, nhưng tôi k 
hông xứng đáng hầu hạ” Người.” 

28Việc ấy xảy ra tại làng Bê-ta-ni thu 
ộc miền đông sông Giô-đan, là nơi Giăn 
g làm lễ báp-tem. 

?®Hôm sau, Chúa Cứu Thế đến thăm 
Giăng. Giăng tuyên bố: “Đây là Chiên 
Con của Thượng Đế, Người tẩy sạch tội 

lỗi nhân loại. 3?Tôi đã nói về Người: * 
Có một người đến sau tôi, nhưng cao cả 
hơn tôi, vì Người có trước tôi. 3!Tôi c 
hưa từng biết Người, nhưng tôi đến làm 
báp-tem bằng nước để giới thiệu Người 
với nhân dân.” 

3^Giăng lại xác nhận: “Tôi đã nhìn th 
ấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như 
bồ câu đậu trên Người. 33Trước kia tôi c 
hưa từng biết Người; nhưng khi sai tôi l 
àm báp-tem, Thượng Đế đã dặn: “Con t 
hấy Thánh Linh xuống ngự trên ai, thì 
Người ấy sẽ làm báp-tem bằng Thánh L 
inh.' 3“Chính tôi đã chứng kiến, nên tôi 
xác nhận Người là con Thượng Đế!” 


Các Môn Đệ Đầu Tiên 

35Qua ngày sau, Giăng đứng nói chu 
yện với hai môn đệ. Thấy Chúa Giê-xu 
đi ngang qua, Giăng lại giới thiệu: ”5“Ð 
ây là Chiên Con của Thượng Đế, sẽ hy s 
¡nh để chuộc tội cho nhân loại.” 3 “Hai 


môn đệ nghe xong, liền đi theo Chúa Gi 
ê-xu. 38Chúa quay lại, thấy họ theo mìn 
h, liền hỏi: “Các ngươi tìm chỉ?” Họ kín 
h cẩn: “Thưa, Thầy ở đâu?” 

32Chúa ân cần: “Các ngươi cứ đến th 
ăm.” Họ đến chỗ Chúa trọ, và ở lại với 
Ngài từ bốn giờ chiềuÝcho đến tối. 

40Anh-rê em Si-môn Phê-rơ là một tr 
ong hai người theo Chúa hôm ấy. Vừa 
thấy Si-môn, Anh-rê báo tin: “Chúng t 
ôi đã gặp Chúa Cứu Thế,” rồi đưa anh 
mình đến với Chúa. 

42Chúa nhìn Si-môn, bảo: “Si-môn c 
on Giô-na! Từ nay Ta đổi tên con thành 
Phê-rơ.” 

*3Sáng hôm sau, Chúa Giê-xu quyết đị 
nh lên xứ Ga-li-lê. Tìm gặp Phi-líp, Chúa 
bảo: “Con hãy theo Ta.” 

*4Phi-líp quê ở Bết-sai-đa (bên bờ bi 
ến Ga-li-lê), đồng hương với Anh-rê và 
Phê-rơ. *5Phi-líp gặp Na-tha-nên, liền 
mách: “Chúng tôi vừa gặp Chúa Cứu T 
hế# mà Mai-sen và các nhà tiên tri đã n 
ói trước. Chúa là Giê-xu con Giô-sép, q 
uê làng Na-xa-rét.” 

*6Na-tha-nên ngạc nhiên: “Có danh n 
hân hào kiệt nào xuất thân từ Na-xa-rét 
đâu?” Phi-líp đáp: “Mời anh đến gặp C 
húa.” 

*?Vừa thấy Na-tha-nên, Chúa Giê-xu 
nhận xét: “Đây là một người chân thật; 
đúng là con cháu của Y-sơ-ra-ên.” 

*Na-tha-nên thưa: “Con chưa hề gặp 
Thầy, sao Thầy biết con?” Chúa đáp: ““T 
a đã thấy con dưới cây vả, trước khi Phi-l 
Íp gọi con.” 





* Xin xem chú thích Mã-thi 3:7 
Xím xem chú thích Mã-thĩ 3:6 
Ê Theo \ã-thí 3:11 
ẢNI xách dép 


Ê Nĩ dân Y-sơ-ra-ên 
“N giờ thứ mười 
Š Ni Ca Đáng mà Thánh kinh Cựu Lc đã nói đến 


*?Na-tha-nên nhìn nhận: “Thầy thật I 
à Con Thượng Đế, là Vua dân Y-sơ-ra-ê 
n.” 
50Chúa bảo: “Con nghe nói Ta thấy c 
on dưới cây vả nên con tin. Rồi đây con 
sẽ thấy nhiều việc diệu kỳ hơn.” 5!Chú 
a quả quyết: “Chắc chắn con sẽ thấy bầ 
u trời rộng mở, và biết Ta là chiếc cầu g 
1ữa Thượng Đế và nhân loại. ”# 


2 


Đám Cưới Làng Ca-na 

Hai ngày sau, mẹ Chúa đi dự đám cư 
ới tại làng Ca-na, xứ Ga-li-lê. Chúa và 
các môn đệ cũng được mời dự tiệc. 

*Khi rượu nho đã hết, mẹ Chúa lo ng 
ại: “Người ta hết rượu rồi.” 

®Chúa đáp: “Thưa mẹ, việc ấy có liên 
hệ gì đến mẹ và con? Chưa phải lúc co 
n nên hành động.” 

"Nhưng mẹ Chúa bảo những người hầ 
u bàn: “Người bảo gì, các anh cứ làm t 
heo.” 

Trong nhà có sáu cái chum bằng đá 
đựng nước dùng, để tẩy trần theo phong 
tục Do Thái; mỗi chum chứa từ bảy mư 
ơi đến một trăm lít.” “Chúa bảo những n 
gười hầu bàn: “Các ngươi múc nước đổ 
cho đầy mấy chum đó.” Họ vâng lời, xá 
ch nước đổ đầy tới miệng. 

ŠChúa lại bảo: “Bây giờ các ngươi m 
úc ra, đem cho chủ tiệc.” 

Chủ tiệc nếm nước đã biến thành rư 
ợu nho, không biết rượu này lấy từ đâu ( 
dù các người hầu bàn đều biết rõ), nên g 
ọi chú rể mà khen: !0“A¡ cũng đãi rượu 
ngon trước, đến khi tân khách uống thật 

say mới dọn rượu thường; anh thật khá 


GIĂNG 2:23 


c người, giữ rượu ngon đến giờ này mới 
đem ra.” 

IÍViệc xảy ra tại làng Ca-na, xứ Ga-l 
¡-lê. Đây là phép lạ đầu tiên của Chúa G 
iê-xu. Chúa tiết lộ quyền năng siêu nhiê 
n£ của Ngài, nên các môn đệ tin Ngài là 

Chúa Cứu Thế. 

12Sau đó, Chúa cùng với mẹ, các em 
trai và đám môn đệ trở về thành Ca-bê- 
nam, và ở lại đó vài ngày. 


Chúa Vào Đền Thờ 

!l3Gàần đến lễ Vượt Qua của người Do 
Thái, Chúa Giê-xu lên thủ đô Giê-ru-sa 
-lem. 1*Thấy nhiều người bày bán bò, c 
hiên, bồ câu và đổi bạc ngay trong Đền 
Thờ, !5Chúa bện dây làm roi đuổi hết b 
on ấy khỏi Đền Thờ, cũng xua đuổi chiê 
n, bò, vãi tiền, và lật đổ bàn của bọn đổi 
bạc. !ỐChúa bảo bọn bán bồ câu: “Dẹp 
hết đi! Đừng biến nhà Cha Ta thành cửa 
hàng buôn bán!” 

!7Các môn đệ sực nhớ lời Thánh Kin 
h: “Lòng nhiệt thành về nhà Chúa nung 
nấu Ta.” 

IồNgười Do Thái hỏi Chúa: “Thầy là 
m phép lạ gì để chứng tỏ Thầy có thẩm 
quyền dẹp sạch Đền Thờ?” 

!2Chúa Giê-xu đáp: “Cứ phá Đền Thờ 
này đi, trong ba ngày Ta sẽ xây lại.” 

2PNgười Do Thái chế nhạo: “Người t 
a xây Đền Thờ mất bốn mươi sáu năm, 
còn Thầy chỉ xây cất trong ba ngày?” 

?!Thật ra, Chúa ám chỉ rằng thân thể 
Ngài là Đền Thờ Thượng Đế. ?2Đến kh 
¡ Chúa chịu chết và sống lại, các môn đ 
ệ nhớ lại lời ấy, nên càng tin Thánh Kin 
h và lời Chúa dạy. 

23Khi Chúa ở Giê-ru-sa-lem dự lễ Vư 
ợt Qua, nhiều người tin Chúa, vì 





# Nị Thiên sứ của Thượng Đế lên xuống trên Con Loài N 


gười 


NI hai hoặc ba metretás 


Ê® Nr vinh quang 
Thi 69:9 
Ê Nr tín Danh Ngài 


GIĂNG 2:24 


thấy các phép lạ Ngài làm. 2“Nhưng Ch 
úa không tin cậy họ, vì Ngài biết rõ m 
ọi người. 22Chẳng cần ai báo cáo, Chú 
a đã biết hết lòng dạ con người. 


3 


Giáo Sư Ni-cơ-đem 

Có một nhà lãnh đạo Do Thái thuộc 
phái Biệt Lập, tên là Ni-cơ-đem. 2Một b 
uổi tối, ông đến thăm Chúa Giê-xu và n 
hìn nhận: “Thưa Thầy, chúng tôi biết T 
hầy là Giáo Sư Thượng Đế sai xuống, vì 
nếu Thượng Đế không cộng tác, thì chả 
ng ai thực hiện nổi những phép lạ Thầy 
đã làm.” 

3Chúa Giê-xu đáp: “Đây là sự thật: N 
ếu không tái sinh, không ai thấy được NÑ 
ước của Thượng Đế.” 

*Ñi-cơ-đem thắc mắc: “Người già là 
mì sao tái sinh được? Không lẽ trở vào l 
òng mẹ để sinh ra lần nữa sao?” 

5Chúa Giê-xu đáp: “Đây là chân lý: 
Nếu không nhờ nước và Thánh Linh sin 
h ra, không ai vào được Nước của Thượ 
ng Đế. Thể xác chỉ sinh ra thể xác; Th 
ánh Linh mới sinh ra tâm linh. 7Ngươi đ 
ừng ngạc nhiên khi nghe Ta nói: “Con n 
gười phải tái sinh! ®Gió thổi hướng nào 
cũng được. Nghe tiếng gió, nhưng ngư 
ơi không biết gió đến từ đâu, hay sẽ đi 
đâu. Người được Thánh Linh sinh thành 

cũng thế.” 

?Ni-cơ-đem lại hỏi: “Làm sao thực hiệ 
n được điều đó?” 

10Chúa đáp: “Ngươi làm giáo sư dân 
Do Thái, mà chưa hiểu điều căn bản đó 

sao? lÍĐây là sự thật: Ta” nói điều mìn 
h biết, làm chứng điều mình thấy, nhưn 
ø các ngươi không chấp nhận. !^Ta nói 


những việc dưới đất, các ngươi còn khô 
ng tin, thì làm sao các ngươi tin được nh 
ững việc trên trời? l3Không bao giờ có 
ai lên trời, ngoại trừ Chúa Cứu Thế? từ t 
rời xuống trần gian. !*“Như Mai-sen đã t 
reo con rắn giữa sa mạc, Ta° cũng phải 
bị treo lên, !5để bất cứ người nào tin Ta 
đều được sự sống vĩnh cửu. !ẾVì Thượn 
g Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi hy s 
inh“ Con Một của Ngài, để tất cả những 
người tin nhận Con Thượng Đế đều kh 
ông bị hư vong, nhưng được sự sống vĩ 
nh cửu. !*Thượng Đế sai Con Ngài xuố 
ng đời không phải để kết tội, nhưng để 
cứu vớt loài người. 

18“ Ai tin Con Thượng Đế sẽ không bị 
kết tội; ai không tin đã bị kết tội rồi, vì 
không tin nhận Con Một của Thượng Ð 

ế. !2Người ta bị kết tội vì Ánh Sáng trờ 
1 đã soi chiếu? thế giới, nhưng lại thích 
bóng tối hơn ánh sáng, vì họ làm nhữn 
ø việc ám muội. ?ỦAi làm việc gian ác 
đều ghét ánh sáng, không dám đến gần 
ánh sáng, vì sợ tội ác mình bị phát hiện 
. “!'Ngược lại, người làm điều chân thật 
thích gần ánh sáng, vì ánh sáng phát hi 
ện công việc tốt đẹp họ làm theo ý muố 
n Thượng Đế.” 


Chúa Giê-xu Là Con Thượng Đế 
22Sau đó, Chúa Giê-xu và các môn đ 
ệ qua xứ Giu-đê, ở lại đó một thời gian 
để làm báp-tem cho dân chúng. 2322Ðồ 
ng thời Giăng cũng làm báp-tem tại Ê-n 
ôn, gần Sa-liêm, thuộc lưu vực sông Ơi 
ô-đan. Lúc ấy Giăng chưa bị giam cầm. 
25Một người Do Thái tranh luận với c 
ác môn đệ của Giăng về lễ báp-tem, và 
cho rằng phải Chúa làm báp-tem mới có 
giá trị. 2Môn đệ về báo cáo với Giăng: 





* Ca không giao thác mình cho họ 
Mi Chúng Ta Con Loài Người 


€ Con Loài Người 
Ni cho 
Š Nr đến 


“Thưa thầy, Người đã gặp thầy bên kia 
sông Giô-đan, được thầy chứng nhận là 
Chiên Con của Thượng Đế, hiện đang l 
àm báp-tem. Cả nhân dân đều theo Ngư 
ời.” 

??Giăng đáp: “Nếu Thượng Đế không 
cho, thì không ai có khả năng làm nổi 
việc gì. ”8Có các anh làm chứng, tôi đã 
nói rằng tôi không phải Chúa Cứu Thế. 
Tôi chỉ là người đi trước dọn đường ch 
o Ngài. ?*Trong cuộc hôn nhân, chàng r 
ể là nhân vật chính; còn bạn chàng rể c 
hỉ có nhiệm vụ chuẩn bị xếp đặt mọi v 
lệc, rồi chờ đợi. Người bạn sẽ khấp kh 
ởi vui mừng khi nghe tin chàng rể đến; 
đó là niềm vui của tôi. 

30“Chúa phải vượt lên cao, còn tôi ph 
ải hạ xuống thấp. 3!Chúa từ trời đến, n 
ên Ngài cao hơn tất cả; còn tôi là người 
phàm nên chỉ biết nói việc trần gian. C 
húa từ trời đến, nên siêu việt hơn mọi n 
gười.” 32Chúa kể lại những điều Ngài n 
ghe thấy, nhưng không ai tin lời chứng 
của Ngài. ?3Ai tin lời chứng của Chúa đ 
u nhìn nhận Thượng Đế là Nguồn Châ 
n Lý. 3“Sứ Giả của Thượng Đế chỉ rao t 
ruyền lời Thượng Đế, vì Thượng Đế ban 
Thánh Linh cho Ngài không giới hạn. 3 
5Chúa Cha yêu Con Ngài, và giao cho 
Con uy quyền tuyệt đối. 

36* Ai tin Con Thượng Đế đều được s 
ự sống vĩnh cửu; ai không vâng phục Ñ 
gài chẳng được sự sống ấy, mà còn man 
g án phạt° của Thượng Đế.” 


4 


Thiếu Phụ Sa-ma-ri 
l-3Chúa Giê-xu nghe tin phái Biệt LẠ 
p đã được báo cáo rằng Ngài làm báp-te 


GIĂNG 4:14 


mì và chiêu nạp nhiều môn đệ hơn Giăn 
ø (thật ra các môn đệ Ngài làm báp-tem 
). Vì thế, Chúa rời xứ Giu-đê qua xứ Ga 
-li-lê. *Theo lộ trình, Chúa phải đi ngan 
ø qua xứ Sa-ma-ri. “Gần đến thành Si-k 
ha trong xứ Sa-ma-ri, Chúa dừng chân b 
ên giếng Gia-cốp, thuộc khu đất Gia-cố 
p cho con là Giô-sép. 5Vì đi đường mệt 
mỏi, Chúa ngồi nghỉ bên giếng vào lúc 
giữa trưa. 

“Thấy một thiếu phụ Sa-ma-ri đến mú 
c nước, Chúa bảo: “Hãy cho Ta uống nướ 
e.” Lúc đó, các môn đệ đã vào thành ph 
ố mua thức ăn. 

Chị ấy ngạc nhiên: “Ông là người D 
oö Thái, sao lại xin phụ nữ Sa-ma-ri nướ 
c uống?” (Người Do Thái không bao gi 
Ờ giao thiệp với người Sa-ma-rI.) 

!0Chúa đáp: “Nếu ngươi biết được Tạ 
ng Phẩm Thượng Đế dành cho ngươi, v 
à biết Ta là ai, tất ngươi sẽ xin Ta cho 
Nước Hằng Sống.” 

!ÍChị đè đặt hỏi: “Thưa ông, giếng th 
ì sâu, mà ông không có gầu dây gì cả, l 
ầm sao ông múc được nước sống” đó? Ì 
2Liệu ông tài giỏi hơn tổ phụ chúng tôi 
là Gia-cốp sao? Người đã để giếng này l 
ại cho chúng tôi. Chính người, con cái v 
à súc vật người đều uống giếng này.” 

l3Chúa đáp: “Ai uống nước này sẽ còn 
khát mãi; l1“nhưng uống nước Ta cho sẽ 
chẳng bao giờ khát nữa; nước Ta cho sẽ t 
hành một mạch nước trong tâm hồn, tuôn 

tràn mãi mãi sức sống vĩnh cửu.” 





# Är Nếu Trời không cho, người ta không nhận lãnh được øì 
Ai tất cả 
€ Nĩ cơn phẫn nộ 


“eo nguyên tắc, chữ này có hai nghĩa: I: Nước Hằng 
Sống; 2: nước chảy luôn 


GIĂNG 4:15 


lŠChị mừng rỡ: “Thưa ông, xin ông c 
ho tôi uống nước ấy cho đã khát, để khỏ 
1 cực nhọc đến đây múc nước nữa.” 

16Chúa bảo: “Ngươi hãy về gọi chồn 
g đến đây.” 

17Chị bẽn lẽn: “Tôi không có chồng! 
” Chúa ôn tồn nói: “Ngươi nói ngươi kh 
ông chồng cũng phải, !Švì ngươi đã có n 
ăm đời chồng, còn người đang sống với 
ngươi cũng chẳng phải chồng ngươi. Ng 
ươi nói thế mà đúng!” 

I9Chị sợ hãi nhìn nhận: “Ông thật I 
à nhà tiên tri, biết hết mọi việc.” 2Rồi 
chị hỏi Chúa: “Thưa ông, tổ phụ chúng 
tôi thờ Thượng Đế trên đỉnh núi này. T 
ại sao người Do Thái các ông bảo thủ đ 
ô Giê-ru-sa-lem mới đúng là nơi thờ ph 
ượng?” 

?1-24Chúa đáp: “Ngươi cứ tin lời Ta: 
Đã đến lúc người ta không còn thờ phượ 
ng Thượng Đế trên núi này, cũng không 

phải về Giê-ru-sa-lem nữa. Thờ phượng 

Chúa nơi nào cũng được, điều quan trọ 

ng là thờ phượng cho đúng cách, với lòn 
g chân thành, do Thánh Linh hướng dẫn 
.° Vì Thượng Đế là Thần Linh, nên Ngà 
¡ muốn con người thờ phượng Ngài cách 
ấy. Người Sa-ma-ri không hiểu rõ sự t 

hờ phượng; còn chúng tôi biết rõ, vì sự 

cứu rỗi nhân loại bắt đầu từ người Do T 
hái.” 

?5Chị ấy thưa: “Tôi biết Chúa Cứu T 
hế sẽ xuất hiện. Ngài sẽ chỉ dẫn mọi việ 
c cho chúng ta.” 

?6Chúa đáp: “Ta chính là Chúa Cứu 
Thết” 

Lúc ấy, các môn đệ trở lại. Họ ngạc 
nhiên thấy Chúa nói chuyện với thiếu p 
hụ, nhưng không ai dám hỏi Chúa về nộ 
1 dung hoặc lý do câu chuyện. 


2#Thiếu phụ bỏ vò nước bên giếng, c 
hạy vào thành phố, hăng say nói với mọ 
¡ người: ??“Đồng bào mau ra xem! Ngo 
ài kia có một người nói đúng tất cả nhữ 
ng việc tôi đã làm. Đó không phải là Ch 
úa Cứu Thế sao?” Dân chúng kéo nha 
u đến gặp Chúa. 

3!Thấy thế, các môn đệ nài nỉ: “Xin 
Thầy dùng ít thức ăn.” 

3ˆNhưng Chúa đáp: “Ta đã có thức ä 
n mà các con không biết.” 32Các môn đ 
ệ hỏi nhau: “Ai mang thức ăn cho Thầy 
am 

34Chúa giải thích: “Thức ăn của Ta là 
thực thi ý muốn của Đấng sai Ta, và ho 
àn thành công việc Ngài. 3ZCác con nói 
còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt, nh 
ưng các con cứ phóng rộng tầm mắt nhì 
n xem khắp cánh đồng. Lúa đã chín vàn 
ø, sẵn chờ gặt hái. 3Thợ gặt được thưở 
ng công,° và đưa nhiều linh hồn vào cõi 

sống vĩnh cửu, nên người gieo kẻ gặt đ 
ều vui mừng. Thật đúng với câu: “Ng 
ười này gieo, kẻ khác gặt." 3ŸTa sai các 
con gặt hái ở những cánh đồng các con 
chưa gieo trồng; người khác đã gieo, na 
y các con gặt hái.” 


Dân Sa-ma-ri Tin Chúa 

3Nhiều người Sa-ma-ri trong thành 
Si-kha tin nhận Chúa nhờ lời chứng củ 
a thiếu phụ: “Người nói đúng tất cả nhữ 
ng việc tôi đã làm!” Gặp Chúa bên bờ 
giếng, họ nài xin Chúa ở lại với họ, nê 
n Chúa lưu lại hai ngày. *ÌNghe Chúa g 
1ảng dạy, lại có thêm nhiều người tin NÑ 
gài. ““Họ bảo thiếu phụ: “Bây giờ chún 
ø tôi tin, không phải chỉ nhờ lời chứng 
của chị, nhưng nhờ đã nghe Chúa dạy, 





# Núi Ca-ri-xin 
Ctd bằng chân lý và tâm lĩnh 


Ê Nự lĩnh lương 


và biết Ngài là Đấng Cứu Tinh của thế 
giới.” 


Chúa Chữa Lành Một Thanh Niên 

®3Hai ngày sau, Chúa Giê-xu lên đườ 
ng về xứ Ga-li-lê, ““mặc dù Chúa đã xá 
c nhận rằng “nhà tiên tri chẳng được qu 
ê hương mình tôn trọng.” “ŠĐến nơi, NÑ 
gài được người Ga-li-lê niềm nở tiếp đó 
n, vì họ có về thủ đô dự lễ Vượt Qua, v 
à chứng kiến các phép lạ Ngài làm tron 
g kỳ lễ.“ 

%6Chúa lại vào làng Ca-na, xứ Ga-li-l 
ê, là nơi Chúa đã biến nước thành rượu. 
*”Nghe tin Chúa Giê-xu đã từ Giu-đê v 
 Ga-li-lê, một viên chức có con trai đa 
u nặng gần chết vội vã đến nài nỉ Chúa 
xuống thành Ca-bê-nam chữa bệnh cho 
con. 

®8Chúa trách: “Nếu không nhìn thấy p 
hép lạ, các ngươi chẳng bao giờ tin Ta.” 

%2Ông ấy khẩn khoản: “Thưa Chúa, x 
¡in Chúa đến trước khi con tôi chết.” 

50Chúa Giê-xu đáp: “Ngươi về đi. Co 
n ngươi lành bệnh rồi.” 

Ông tin lời Chúa, tất tả về nhà. 5!Giữ 
a đường, gặp người nhà đến báo tin con 
trai đã lành bệnh, 52ông hỏi: “Nó hết đa 
u vào giờ nào?” Họ thưa: ““Trưa hôm qu 
a, vào lúc một giờ, cơn sốt đứt hẳn.” 

”3Ông nhớ rõ” răng đó chính là lúc C 
húa Giê-xu bảo: “Con ngươi lành bệnh 
rồi!” Ông và cả gia đình đều tin Chúa C 
ứu Thế. 

3Đó là phép lạ thứ nhì Chúa Giê-xu 
làm tại xứ Ga-li-lê, sau chuyến đi Giu-đ 


e, 


GIĂNG 5:14 


5 
Bên Ao Bê-tết-đa 

Sau đó, Chúa Giê-xu lên Giê-ru-sa-le 
m dự một kỳ lễ của người Do Thái. ?Tại t 
hủ đô, gần Cửa Chiên có ao Bê-tết-đa, ch 
ung quanh ao có năm vòm cổng. 

3Rất đông người bệnh tật như mù, qu 
è, tê liệt năm chờ chung quanh ao. (Họ 
chờ nước giao động để nhảy xuống ao, 
*vì tin rằng thỉnh thoảng một thiên sứ c 
ủa Chúa xuống khuấy động mặt nước, l 
úc ấy người nào xuống ao đầu tiên dù m 
ắc bệnh gì cũng được lành.) "Trong số b 
ệnh nhân có một người đau đã ba mươi t 
ám năm. 5Chúa Giê-xu nhìn thấy, biết ô 
ng mắc bệnh kinh niên, nên hỏi: “NÑgươ 
¡ muốn được lành không?” 

“Người bệnh đáp: “Thưa ông, chẳng 
có ai đưa tôi xuống ao khi nước động. L 
úc tôi đến nơi, đã có người xuống trước 
rồi.” 

8Chúa Giê-xu bảo: “Ngươi cứ đứng l 
ên, vác nệm đi về nhà.” ?Người bệnh tứ 
c khắc được lành, cuốn nệm mang đi. 

Hôm ấy nhằm ngày thứ bảy.° !NÑgườ 
1 Do Thái ngăn ông lại: “Hôm nay là ng 
ày lễ, ông không được phép mang nệm 
đi như thế.” 

!iÔng đáp: “Chính người chữa bệnh 
cho tôi bảo tôi vác nệm về nhà.” 

!2Họ ngạc nhiên: “Ai dám bảo ông n 
hư thết” 

l3”Nhưng ông không biết người chữa 
bệnh cho mình là ai, vì Chúa Giê-xu đã 
đi lẫn vào đám đông. !*Một lúc sau, Ch 
úa gặp lại ông trong Đền Thờ, liền căn 
đặn: “Đã lành bệnh rồi, từ nay ngươi đừ 





# Xin xem 2:23 
Ai biết 


€ Nữ sábbafon 


GIĂNG 5:15 


ng phạm tội nữa, để khỏi sa vào tình trạ 
ng thê thảm hơn trước.” 

l5Ông liền đi báo cáo cho người Do 
Thái biết Chúa Giê-xu đã chữa bệnh ch 
o ông. 

16Do đó, các nhà lãnh đạo Do Thái h 
ạch tội Chúa, vì Ngài chữa bệnh trong n 
gày lễ. !”Nhưng Chúa đáp: “Trước nay, 
Cha Ta luôn luôn làm việc thiện, Ta cũn 
ø làm việc thiện như Ngài.” !8Các nhà lã 
nh đạo Do Thái càng muốn giết Chúa, vì 
chẳng những “phạm ngày lễ,” Ngài còn g 
ọ¡ Thượng Đế là Cha, chứng tỏ mình bìn 
h đẳng với Thượng Đế. 


Uy Quyền của Chúa Cứu Thế 

!2Chúa Giê-xu dạy tiếp: “Ta cho các 
ngươi biết: Con Thượng Đế không thể t 
ưự mình làm việc gì, nhưng chỉ làm nhữn 
g việc Con thấy Cha làm. Bất kỳ Cha là 
m việc gì, Con cũng làm như thế. ?0Cha 
yêu Con, chỉ dẫn cho Con mọi việc Ch 
a làm. Cha sẽ chỉ cho Con những việc k 
ỳ diệu hơn nữa, làm các ngươi kinh ngạ 
c vô cùng. 2'Như Cha đã kêu người chế 
t sống lại, thì người nào Con muốn, Co 
n cũng sẽ cho họ sống lại. “Cha khôn 
g xét xử ai hết, vì đã giao trọn quyền x 
ét xử cho Con, ?2để mọi người biết tôn 
kính Con cũng như tôn kính Cha. Ai kh 
ông tôn kính Con cũng không tôn kính 
Cha, là Đấng sai Con xuống đời. 

?4“Ta quả quyết: Ai nghe lời Ta mà tỉ 
n Đấng đã sai Ta thì được sự sống vĩnh c 
ửu. Người ấy không bị kết tội, nhưng đã t 
hoát chết mà vào cõi sống. ?"Ta nhấn mạ 
nh: Đã đến lúc người chết nghe tiếng gọi 
của Con Thượng Đế; người nào lắng lòng 
nghe thì sẽ được sống. 2“Thượng Đế là 
Nguồn Sống, nên Con Ngài cũng là Ñgu 
ồn Sống. ? “Thượng Đế đã giao quyền xét 
xử loài người cho Con, vì Con Thượng 
Đế chịu làm Con Người. 


?8“Các ngươi đừng ngạc nhiên. Sắp đế 
n giờ mọi người chết nằm dưới mộ sẽ ng 
he tiếng gọi của Con Thượng Đế, ?2và b 
ước ra khỏi mộ. Người làm điều thiện số 
ng lại để được sống mãi; còn người làm á 
c sống lại để chịu hình phạt. 

30“Ta không thể tự mình làm điều gì 
„ Ta chỉ xét xử theo điều Ta đã nghe nơi 
Thượng Đế. Ta xét xử công minh, vì T 
a không theo ý mình, nhưng theo ý Đấn 
ø đã sai Ta. 

3!“Nếu Ta tự làm chứng cho mình, th 
ì các ngươi cho là không đáng tin. 32Nh 
ưng có Thượng Đế làm chứng cho Ta; T 
a biết lời chứng của Ngài là thật. 

33“Các ngươi đã cử người đến phỏng 
vấn Giăng, và Giăng đã trình bày sự thậ 
t về Ta. “Tuy Ta không cần nhờ lời ch 
ứng của người nào, nhưng Ta nhắc đến 
Giăng để các ngươi tin và được cứu. 25 
Giăng là bó đuốc thắp sáng một thời gia 
n, và các ngươi vui tạm hưởng ánh sáng 
ấy. 

36Tuy nhiên, Ta còn có bằng chứng 
mạnh hơn. Ta muốn nói đến những côn 
ø tác Thượng Đế giao cho Ta thực hiện. 
Các việc ấy chứng tỏ Ta là Sứ Giả của 
Thượng Đế. 

37“Chính Thượng Đế cũng làm chứng 
cho Ta. Các ngươi chẳng hề nghe tiếng 
phán của Thượng Đế, cũng chưa bao gi 
ờ nhìn thấy mặt Ngài. 38Các ngươi khô 
ng vâng giữ lời Thượng Đế trong lòng, 
vì không tin Sứ Giả của Ngài. 

32“Các ngươi nghiên cứu Thánh Kinh 
, Vì tưởng nhờ cố gắng học hỏi mà được 
sự sống vĩnh cửu. Chính Thánh Kinh c 
ñũng làm chứng về Ta, “nhưng các ngư 
ơi không muốn đến với Ta để nhận sự s 
ống. 

*l“Ta không cần các ngươi ca tụng. £ 
Ta biết các ngươi chẳng có lòng kính 


mến Thượng Đế. “Ta nhân Danh Thượ 
ng Đế đến đây, nhưng các ngươi không 
tiếp nhận Ta. Ngược lại, các ngươi sẵn s 
àng hoan nghênh người không được Th 
ượng Đế sai phái. ““Các ngươi tin Ta sa 
o được, khi các ngươi vẫn thích đề cao 
người khác, để rồi họ đáp lễ ca tụng các 
ngươi, chứ không lưu ý đến lời khen ch 
ê của Thượng Đế! 

%5“Các ngươi đừng tưởng Ta sẽ tố cá 
o các ngươi trước mặt Thượng Đế. Khô 
ng, chính Mai-sen, là người các ngươi v 
ñn ngưỡng mộ, sẽ tố cáo các ngươi. 2C 
ác ngươi cũng chẳng tin Mai-sen đâu! Ñ 
ếu tin Mai-sen, thì các ngươi cũng tin T 
a, vì Mai-sen đã viết về Ta. ““Nhưng cá 
c ngươi không tin lời Mai-sen chép, thì l 
àm sao tin lời nói của Ta?” 


6 
Chúa Đãi Năm Ngàn Người Ăn Bánh 

Sau đó, Chúa Giê-xu xuống thuyền q 
ua bên kia biển Ga-li-lê (cũng gọi là biể 
n Thi-be). “Một đoàn dân đông theo Ch 
úa, vì đã thấy Chúa làm phép lạ, chữa là 
nh bệnh tật. 3Chúa lên một ngọn đồi, ng 
ồi giữa các môn đệ. “Hôm ấy gần đến lễ 
Vượt Qua của người Do Thái. 

"Nhìn đoàn dân đông đảo đang chen 
chúc nhau đến gần, Chúa hỏi Phi-líp: “ 
Chúng ta mua thức ăn tại đâu để đãi đồ 
ng bào?” 6(Chúa chỉ muốn thử Phi-líp, 
vì Ngài đã có dự định.) 

Phi-líp thưa: “Đem cả gia tài? mua t 
hức ăn cũng không đủ chia cho mỗi ngư 
ời một ít.” 8Anh-rê em Si-môn Phê-rơ b 
áo cáo: ?“Có cậu bé đem theo năm ổ bá 
nh lúa mạch và hai con cá; chẳng thấm 
gì với đám dân đông đảo này!” 


GIĂNG 6:24 


!0Chúa bảo: “Các con cứ cho đồng b 
ào ngồi xuống.” Mọi người chia nhau n 
gồi trên các bãi cỏ, riêng số đàn ông đã 
lên đến năm ngàn. !!Chúa Giê-xu cầm b 
ánh, tạ ân Thượng Đế, rồi chia cho mỗi n 
gười. Ngài cũng đem cá phân phát; ai m 
uốn ăn bao nhiêu tùy thích. 

12Khi dân chúng đã no nê rồi, Chúa đặ 
n các môn đệ: “Các con đi nhặt nhưng 
mẩu bánh dân chúng ăn còn thừa, đừng 
bỏ phí!” !3Họ vâng lời, đi lượm bánh th 
ừa, đựng đầy mười hai giỏ. 

1*Thấy phép lạ ấy, nhân dân đều bảo 

nhau: “Đây đúng là Vị Lãnh Tụ” chúng 
ta đang mong đợi.” lŠThấy họ sắp tạo á 
p lực đưa Ngài lên làm vua, Chúa liền b 
ỏ đi, một mình leo lên núi cao. 


Chúa Đi Bộ Trên Mặt Biển 

16Chiều hôm ấy, các môn đệ đến bờ 
biển chờ Chúa. ! “Trời đã tối mà Chúa v 
ãn chưa đến. Họ xuống thuyền, định san 
ø thành phố Ca-bê-nam. !ŠMặt biển nổi 
sóng cồn vì gió thổi mạnh. !?®Chèo được 
năm, sáu cây số, các môn đệ bỗng thấy 
Chúa đi trên mặt biển đến gần thuyền; 
tất cả đều khiếp sợ. 2?Nhưng Chúa gọi h 
ọ và bảo: “Ta đây, đừng sợ!” 2!Lúc ấy, 
họ mới dám rước Chúa lên thuyền. Con t 
huyền lập tức cập bến Ca-bê-nam, đúng 
chỗ họ muốn đi. 

22Sáng hôm sau, đoàn dân vẫn tụ họp 
bên kia bờ biển, vì họ thấy Chúa và cá 
c môn đệ Chúa ở đó hôm trước, và khô 
ng thấy Chúa lên thuyền với các môn đ 
ệ. 23Lúc ấy, có mấy chiếc thuyền từ cản 
g Thi-be đến đậu gần chỗ Chúa đãi dân 
chúng ăn bánh hôm trước. ?'Thấy bên 
bờ này không có Chúa, các môn đệ Chú 





“Ni không tìm vinh quang từ Thượng Đế 
Đoàn dân này 


Ê£ Nữ 200 denarii 
ANr nhà tiên trí 


GIĂNG 6:25 


a cũng đã đi rồi, đoàn dân xuống thuyền 
qua Ca-bê-nam tìm Ngài. 


Bánh Hằng Sống 
?5Gặp Chúa bên bờ biển, họ hỏi: ““Thầ 
y đến đây bao giờ?” 

?6Chúa đáp: “Thật ra, các ngươi tìm 
Ta không phải vì tin Ta sau khi thấy Ta 
làm phép lạ, nhưng vì được ăn bánh no 
nê thỏa thích. ??Đừng nhọc công tìm ki 
ếm thức ăn dễ hư nát, nhưng hãy tìm t 
hực phẩm đem lại sự sống vĩnh cửu mà 
Chúa Cứu Thế cung cấp cho loài người. 
Chính vì mục đích ấy mà Thượng Đế s 

ai Ta xuống trần gian.” 

?8Họ hỏi: “Chúng tôi phải làm gì cho 
đẹp ý Thượng Đế?”? 

?2Chúa đáp: “Tin Sứ Giả của Thượng 
Đế là làm theo ý của Ngài.” 

30Họ thắc mắc: “Thầy phải làm phép I 
ạ cho chúng tôi thấy, rồi chúng tôi mới tỉ 
n được Thầy là Sứ Giả của Thượng Đế ch 
ứ! Thầy sẽ làm gì đây? 3Mai-sen đã cun 
ø cấp bánh ma-na° cho tổ phụ chúng tôi t 
rong sa mạc, như Thánh Kinh đã ghi: “M 
ai-sen cho họ ăn bánh từ trời rơi xuống.” 

3ˆ^Chúa giải thích: “Thật ra, không ph 
ải Mai-sen, nhưng chính Cha Ta đã cho 
họ ăn bánh từ trời. 33Ngày nay, Bánh củ 
a Thượng Đế là Sứ Giả từ trời xuống, đe 
m cho nhân loại" sự sống vĩnh cửu.” 

3Họ yêu cầu: “Thưa Thầy, xin Thầy 
cho chúng tôi bánh ấy hằng ngày.” 

35Chúa Giê-xu đáp: “Ta là Bánh Hăn 
g Sống. Ai đến cùng Ta chẳng bao giờ đ 
ói; ai tin Ta chẳng bao giờ khát. 35“Như 
Ta đã nói: “Các ngươi thấy Ta, nhưng k 
hông chịu tin.' ?”Người nào Thượng Đế 





4 Nr làm VIỆC 

AM làm øì để được làm công việc của Thượng Đế 
kề Một thứ thực phẩm Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên thời Nai-s 
en, hình giống hột ngò. vị như mật ong 


dành cho Ta sẽ đến với Ta. Người đến 
với Ta chẳng bao giờ bị Ta xua đuổi. 38 
Ta từ trời xuống, không phải để làm the 
o ý mình, nhưng để thực hiện ý muốn c 
ủa Đấng sai Ta. 32Ngài muốn Ta bảo vệ 
tất cả những người Ngài giao, không để 
một ai thất lạc, rồi cho họ sống lại tron 
ø ngày cuối cùng. “0Cha Ta muốn tất cả 
những người hướng về Ta và tin cậy Ta 
đều được sự sống vĩnh cửu, và được số 
ng lại trong ngày cuối cùng.” 
*INgười Do Thái lầm bẩm trách Chú 
a, vì Ngài tự xưng là “Bánh từ trời.” 
42Họ bắt bẻ: “Ông ấy chẳng phải là 
Giê-xu con Giô-sép sao? Cha mẹ, ông b 
à là ai, chúng ta đều biết cả! Thế mà ôn 
g ấy dám nói mình từ trời xuống!” 
*3Chúa Giê-xu bảo họ: “Các ngươi đ 
ừng lầm bẩm với nhau nữa. ““Chẳng mộ 
t người nào đến với Ta, nếu không được 
Cha Ta? thu hút. Người đến với Ta sẽ đ 
ược Ta cho sống lại trong ngày cuối cùn 
ø. Sách tiên tri Ê-sa đã ghi: 'Họ sẽ đư 
ợc Thượng Đế dạy dỗ." Hễ ai nghe lời T 
hượng Đế và chịu để Ngài dạy dỗ đều đ 
ến với Ta. “Chẳng có người nào nhìn t 
hấy Thượng Đế, ngoại trừ Ta là Sứ Giả 
của Ngài. 
*?“Ta nói quả quyết với các ngươi: A 
¡ tin Ta sẽ được sự sống vĩnh cửu. “Ta 
là Bánh Hầng Sống. *?*Tổ phụ các ngươ 
1 ăn bánh ma-na trong sa mạc rồi cũng 
chết. “Nhưng Ta là Bánh từ trời xuống; 
ai ăn Bánh này chẳng bao giờ chết. 5T 
a là Bánh Hằng Sống từ trời xuống; ai ă 
n Bánh này sẽ được sự sống đời đời. Bá 
nh cứu sống nhân loại chính là thân thể 
Ta.” 





Nự thế giới 
€ Nĩ Cha là Đấng sai Ta 


3“Người Do Thái cãi nhau: “Làm sao 
ông này cắt thịt mình cho chúng ta ăn đ 
ược?” 

53Chúa Giê-xu nhắc lại: “Ta nói quả 
quyết, nếu không ăn thịt và uống máu C 
húa Cứu Thế,fthì các ngươi không có s 
ự sống thật. 5+Ai ăn thịt Ta và uống má 
u Ta sẽ được sự sống vĩnh cửu; Ta sẽ kh 
lến người ấy sống lại trong ngày cuối c 
ùng. 55Vì thịt Ta là thức ăn thật; máu T 
a là nước uống thật. S6Ai ăn thịt Ta và u 
ống máu Ta là người sống trong Ta, và 
Ta sống trong người ấy. 

Š“Như Cha Hằng Sống (là Đấng sai 
Ta xuống đời) là Nguồn Sống cho Ta, T 
a cũng là Nguồn Sống cho người nào tiế 
p nhận Ta. 5ŠTa là Bánh từ trời xuống, 
khác hẳn thứ bánh tổ phụ các ngươi đã ä 
n. Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời. 
” 52Chúa Giê-xu giảng dạy những lời ấ 
y trong hội trường Do Thái tại Ca-bê-na 
m. 


Lời Hằng Sống 

6Nhiều môn đệ phàn nàn: “Lời Chúa 
vừa đạy khó quá; ai hiểu nổi?” Nghe 
các môn đệ than phiền, Chúa liền hỏi: “ 
Các con bất mãn” vì những lời Ta dạy s 
ao? 52Các con sẽ nghĩ thế nào nếu thấy 
Ta trở về Thiên Đàng? 53Thánh Linh tr 
uyền sức sống mới, xác thịt chẳng làm 
chi được. Lời Ta dạy biểu hiện Thánh L 
inh và đầy sức sống. “Nhưng trong các 
con vẫn có người ngoan cố không tin.” 
Chúa đã biết từ đầu ai cứng cỏi không t 
in, và ai sẽ phản Ngài. 

65Chúa dạy tiếp: “Vì thế Ta đã bảo c 
ác con: Nếu Cha Ta không cho, chẳng 
ai đến cùng Ta được.” 





Ễ N Con Loài Người 


# Ni vấp phạm 


GIĂNG 7:9 


66Từ đó, nhiều môn đệ bỏ cuộc, khôn 
gø theo Ngài nữa. 

6?Chúa hỏi mười hai sứ đồ: “Còn các 

con muốn bỏ Ta không?” 

68Si-môn Phê-rơ thưa: “Thưa Chúa, c 
húng con sẽ đi theo ai? Chúa đem lại ch 
o chúng con Đạo sống vĩnh cửu. ?Chún 
g con đã tin Chúa, và biết Chúa là Đấng 

Thánh của Thượng Đế.” 

??Chúa Giê-xu đáp: “Ta chỉ lựa chọn 
có mười hai người thân tín, mà một ngư 
ời đã thành ác quỷ!” ”!Chúa muốn nói 
về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con Si-môn, là 
một sứ đồ sẽ phản Chúa sau này. 


7 
Các Em của Chúa Giê-xu 

Sau đó, Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-l 
1-lê. Chúa không muốn qua xứ Giu-đê, 
vì các nhà lãnh đạo Do Thái đang tìm g 
lết Ngài. 

2Lúc ấy lễ Lều Tạm của người Do Th 
ái gần đến. 3Các em trai Chúa thưa với 
Ngài: “Anh cứ qua xứ Giu-đê, cho đám 
môn đệ anh chứng kiến tài nghệ! “Muố 
n được danh tiếng, đâu cần lẫn tránh giấ 
u giếm. Nếu anh muốn làm việc lớn, thì 
cứ ra mặt cho thiên hạ biết!” ŠCác em 
Chúa mỉa mai, vì lúc ấy họ vẫn chưa tin 
Ngài. 

Chúa đáp: “Chưa đến giờ anh qua đ 
ó. Các em đi lúc nào cũng được. ”Người 
ta không thể ghét các em; nhưng họ gh 
ét anh, vì anh tố cáo tội ác của họ. Cá 
c em cứ đi dự lễ, anh chưa đi, vì chưa p 
hải lúc.” 

?Nói chuyện xong, Chúa vẫn ở lại xứ 
Ga-li-lê. 





? NI làm chứng công việc họ là gian ác 


GIĂNG 7:10 


Chúa Dự Lễ Lều Tạm 

1ÐKhi các em Ngài đã đi dự lễ, Chúa 
cũng kín đáo lên đường, tránh sự dòm n 
gó của mọi người. !lCác nhà lãnh đạo 
Do Thái tìm Chúa trong kỳ lễ, và hỏi xe 
m có ai trông thấy Ngài không. 

!?Dân chúng thì thầm bàn tán về Chú 
a. Có người nói: “Ông ấy thật là nhân đ 
ức.” Người khác bảo: “Không, ông ấy c 
hỉ khéo mị dân.” !3Tuy nhiên, không ai 
dám công khai nói về Chúa, vì sợ các n 
hà lãnh đạo Do Thái. 

!*Đến giữa kỳ lễ, Chúa Giê-xu xuất h 
lện trong Đền Thờ, và bắt đầu giảng dạ 


l5Các nhà lãnh đạo Do Thái ngạc nhỉ 
ên hỏi nhau: “Ông này có đi học đâu? S 
ao mà uyên bác thế?” 

!6Chúa đáp: “Ta không đặt ra những 
lời này. Đó là lời Thượng Đế, là Đấng s 
ai Ta xuống trần gian. !”Người nào sẵn 
lòng làm theo ý muốn Thượng Đế hẳn b 
tết lời Ta dạy là của Thượng Đế hay của 

Ta. lŠNgười trình bày tư tưởng riêng c 
hỉ mong người đời ca tụng; còn người t 
ìm vinh dự cho Đấng sai mình mới đún 
ø là người tốt và chân thật. !*Mai-sen đ 
ã ban hành luật pháp của Thượng Đế ch 
o các ngươi; nhưng chẳng một ai vâng 
giữ. Sao các ngươi lại nói Ta phạm lu 
ật, và tìm cách giết Ta?” 

2?Dan chúng không hiểu, vội trả lời: 
“Ông điên rồi sao? Có ai tìm giết ông đ 
âu?” 

?!Chúa dạy tiếp: “Ta chữa lành một n 
gười bệnh trong ngày lễ, tất cả các ngươ 
¡ đều kinh ngạc. ?2Chính các ngươi the 
o lệnh Mai-sen cắt bì cho con cháu vào 
ngày lễ. (Thật ra, tục lệ ấy đã có từ thờ 
1 các tổ tiên, không phải đến đời Mai-s 
en mới có.) “Nếu các ngươi cắt bì vào 
ngày lễ để khỏi phạm luật Mai-sen, tại 


sao các ngươi nổi giận khi Ta chữa làn 
h cả thân thể một người bệnh trong ngà 
y lễ ấy? 2 “Các ngươi đừng phê phán hời 
hợt, nhưng phải lấy công tâm mà xét c 
ho thật công bằng.” 


Giê-xu Là Chúa Cứu Thế 

2ŠTrong đám dân thủ đô, vài người h 
ỏi: “Có phải đây là người mà các cấp lã 
nh đạo đang tìm giết không? 26Sao họ 
để yên cho ông ấy giảng dạy công khai 
như thế? Không lẽ các cấp lãnh đạo thừ 
a nhận ông là Chúa Cứu Thế? 27Vô lý! 
Khi Chúa Cứu Thế đến, chẳng ai biết g 
ốc tích từ đâu, còn quê quán ông này ch 
úng ta đều biết rõ.” 

?8L úc ấy, Chúa Giê-xu đang giảng dạ 
y trong Đền Thờ. Ngài lớn tiếng tuyên b 
ố: “Phải, các ngươi quen biết Ta, các ng 
ươi biết cả quê quán Ta. Tuy nhiên, khô 
ng phải Ta tự ý xuống đời, nhưng Thượ 
ng Đế là Nguồn Chân Lý đã sai Ta. Các 
ngươi chẳng biết Ngài; 22“còn Ta biết Ñ 
gài, vì Ta từ Ngài mà ra và Ngài đã sai 
Ta đến.” 30Các nhà lãnh đạo lại tìm cá 
ch bắt Chúa; nhưng không ai dám ra ta 
y vì chưa phải lúc.“ 3'Nhiều người tron 
ø đoàn dân tin Chúa vì nhận xét: “Chúa 
Cứu Thế chúng ta đang mong đợi có th 
ể làm nhiều phép lạ hơn Ngài không?” 

32Phái Biệt Lập nghe dân chúng bàn 
tán về Chúa, liền hợp với các thầy trưởn 
ø tế sai cảnh vệ đi bắt Chúa. 

33Chúa bảo các nhân viên cảnh vệ: “ 
Ta còn ở đây với các ngươi một thời gia 
n ngắn, rồi sẽ về với Đấng đã sai Ta. 3' 
Lúc ấy các ngươi có tìm Ta cũng không 
gặp, vì các ngươi không thể nào đến nơ 
1 Ta ở.” 

35Người Do Thái bảo nhau: “Ông ấy 
đi đâu mà tìm không được? Hay ông ấy 





* Nr giờ Ngài chưa đến 


định ra nước ngoài giảng đạo cho đồng 

bào di cư, hoặc truyền giáo cho người H 
y Lạp? Câu “Các ngươi có tìm Ta cũn 
ø không gặp, vì các ngươi không thể đế 
n nơi Ta ở có ẩn ý gì?” 


Suối Nước Hằng Sống 

3?Trong ngày chót của kỳ lễ, là ngày 
long trọng nhất, Chúa Giê-xu đứng lên, 
lớn tiếng kêu gọi: “Người nào khát hãy 
đến với Ta mà uống. 38Người nào tin T 
a sẽ được các mạch Nước Hằng Sống tu 
ôn trào không dứt trong lòng, đúng như 
Thánh Kinh đã chép.” 3(Chúa ngụ ý n 
ói về Thánh Linh mà người nào tin Ngà 
¡ sẽ tiếp nhận vào lòng. Lúc ấy Thánh 
Linh chưa giáng xuống, vì Chúa Giê-xu 
chưa được quang vinh.) 

*0Nghe Chúa Giê-xu kêu gọi, trong d 
ân chúng có nhiều người nhìn nhận: “Ô 
ng ấy đúng là nhà tiên tri.” *#!Có người 
quả quyết: “Đây chính là Chúa Cứu Thế 
.” Nhưng một số khác thắc mắc: “Chúa 
Cứu Thế sao quê quán lại ở Ga-li-lê? T 
hánh Kinh chẳng dạy rõ rằng Chúa Cứu 
Thế thuộc dòng dõi vua ĐÐa-vít, quê ở 
Bê-liêm, sao?” “3Dân chúng chia rẽ nha 
u vì Chúa. “Có mấy người định bắt Ch 
úa, nhưng không ai đụng đến Ngài được 


Lòng Ngoan Cố của Các Cấp Lãnh Đạ 
o Do Thái 

%ŠCác nhân viên cảnh vệ quay về tay 
không. Các thầy trưởng tế và các thầy B 
lệp Lập hỏi: “Sao không giải nó về đây 
= 

%6Ho thưa: “Chúng tôi chưa bao giờ n 
ghe ai giảng dạy tuyệt diệu như ông ấy! 





* Chứa được quang vinh khi sống lại, về Thiên Đàng 


GIĂNG 8:8 


*?Mấy thầy Biệt Lập bực tức: “Các a 
nh cũng bị mê hoặc nữa sao? “ŠCác anh 
có thấy ai trong giới lãnh đạo và phái B 
lệt Lập tin theo nó không? “?Chỉ có đá 
m dân dốt đặc” và đáng nguyền rủa này 
mới tin theo nó mà thôi.” 

5ỞN¡-cơ-đem, là một người trong giới 

lãnh đạo, trước đây có đến yết 
kiến Chúa Giê-xu, phát biểu: 5!“Theo p 
háp luật, chúng ta không có quyền kết 
án ai trước khi thẩm vấn điều tra cẩn th 
ân.” 

3 “Nhưng họ cãi lại: “Ông là người Ga 
-li-lê hay sao mà bênh vực nó? Ông cứ 
khảo cứu tìm tòi đi, chẳng có nhà tiên tr 
¡ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.” 

33Cuộc họp giải tán, ai nấy ra về. 


S 
Thiếu Phụ Ngoại Tình 

Chúa Giê-xu lên núi Ô-liu nghỉ đêm. 
2Mới rạng đông, Chúa đã trở lại Đền Th 
ờ. Dân chúng kéo nhau đến gần, Ngài n 
gồi xuống dạy dỗ họ. ŠKhi Chúa đang g 
lảng dạy, các thầy dạy luật và Biệt Lập 
dẫn đến một thiếu phụ bị bắt về tội ngo 
ại tình, để chị đứng trước đám đông. “H 
ọ chất vấn Chúa: “Thưa Thầy, chị này b 
¡ bắt quả tang phạm tội ngoại tình. "The 
oö luật Mai-sen, người ngoại tình phải bị 
ném đá xử tử. Còn Thầy nghĩ sao?” 

6Họ cố ý gài bẫy để tìm lý do tố cáo 
Ngài. Chúa cúi xuống, lấy ngón tay viết 
trên mặt đất. 7Vì họ cứ hỏi mãi, Chúa đ 
ứng dậy trả lời: “Trong các ngươi, ngườ 
¡ nào vô tội hãy ném đá chị ấy trước đi. 
” Chúa lại cúi xuống viết trên mặt đất. 
?Nghe câu ấy, họ lần lượt bỏ đi, người 
lớn tuổi đi trước. Sau cùng chỉ còn một 





P đối luật pháp 


GIĂNG 8:9 


mình Chúa. Thiếu phụ vẫn đứng trân m 
ột chỗ. !0Chúa đứng lên hỏi: “Này, họ đ 
¡ đâu hết cả? Không có ai lên án con sa 
o2” 

!1Thưa Chúa, không ai cả,” chị đáp. 
Chúa ôn tồn: “Ta cũng không lên án co 
n đâu. Hãy về đi. Từ nay đừng phạm tội 
nữa.” 


Nguồn Sáng của Thế Giới 

12Sau đó, Chúa dạy dân chúng: “Ta l 

à Nguồn Sáng cho nhân loại, người nào 
theo Ta sẽ không quờ quạng trong bón 
g tối, nhưng có ánh sáng sự sống soi đư 
ờng.” l3Các thầy Biệt Lập bắt bẻ: “Thầ 
y tự khoa trương thì ai tin được!” !*Ch 
úa Giê-xu đáp: “Dù Ta tự làm chứng, lờ 
¡ chứng ấy vẫn xác thực, vì Ta biết rõ T 
a từ đâu đến, và sẽ về đâu; còn các ngư 
ơi chẳng biết gì về Ta cả. !5Các ngươi d 
ưựa theo bề ngoài mà phê phán; còn Ta 
hiện giờ không phê phán ai. !ốNhưng nế 
u cần phê phán, Ta luôn luôn phê phán 
đúng sự thật, vì Cha, là Đấng sai Ta xuố 
ng trần gian, vẫn ở với Ta.” !”Theo luật 
các ngươi, lời chứng giống nhau của ha 
¡ người được nhận là xác thực. !ŸTa làm 
chứng và Cha, là Đấng sai Ta, cũng là 
m chứng cho Ta.” 

!?Họ hỏi: “Cha Thầy ở đâu?” Chúa đ 
áp: “Các ngươi không biết Ta, cũng chả 
ng biết Cha Ta.” ?0Chúa dạy những lời 
ấy tại kho bạc của Đền Thờ. Không ai d 
ám bắt Chúa, vì giờ Ngài chưa đến. 

2l Chúa lại bảo người Do Thái: “Khi 
Ta ra đi, các ngươi sẽ tìm kiếm Ta, và s 
ế chết trong tội lỗi mình; nhưng các ngư 
ơi không thể tìm đến nơi Ta đi.” 





# Ni thế giới 
Mr lời ấy không thực 
Ê Ní theo xác thịt 


??Họ thắc mắc: “Ông ấy đi đâu, mà c 
húng ta tìm không được? Hay là ông ấy 
đi tự tử?” 

23Chúa giải thích: “Các ngươi sinh ra 
từ dưới đất; còn Ta từ trời xuống. Các n 
gươi thuộc về trần gian; nhưng Ta khôn 
ø thuộc trần gian. ?Vì thế Ta nói: Các 
ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Nếu kh 
ông tin Ta,“ các ngươi sẽ chết trong tội l 
ỗi mình.” 

25Họ lại hỏi: “Vậy Thầy là ai?” Chúa 
đáp: “Ta đã xác nhận nhiều Tần. ?ðĐán 
g lẽ Ta nói nhiều điều và lên án các ngư 
ơi, nhưng Ta chỉ truyền lại những điều 
Ta nghe Đấng sai Ta phán dạy, vì Ngài 
là Nguồn Chân Lý.” 

?THọ không hiểu Ngài đang nói về C 
húa Cha. 2ŠChúa Giê-xu tuyên bố: “Khi 
các ngươi treo Con Người trên cây thậ 
p tự, các ngươi sẽ biết Ta là ai. Ta khôn 
g tự ý làm việc gì, nhưng chỉ nói những 
điều Cha Ta đã dạy. 2?Đấng sai Ta vẫn 
ở với Ta, không bao giờ để Ta cô đơn, v 
ì Ta luôn luôn làm vui lòng Ngài.” 


Tự Do và Nô Lệ 

3Nghe Chúa giảng dạy, nhiều người 
Do Thái tin Ngài. 3!Chúa Giê-xu bảo h 
ọ: “Nếu các con tiếp tục vâng lời Ta dạ 
y, thì các con mới thật là môn đệ Ta. 32 
Các con sẽ biết Chân Lý, và Chân Lý sẽ 
giải phóng các con.” 

33Người Do Thái lại thắc mắc: “Chún 
g tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, không bao 
giờ làm nô lệ ai, sao Thầy nói chúng tô 
¡ được giải phóng?” 

3“Chúa Giê-xu đáp: “Ta nói quả quyế 
t, người nào phạm tội là nô lệ của tội lỗi 
. * "Thân phận nô lệ rất bấp bênh, tạm b 
ợ, khác hẳn địa vị vững vàng của con cá 





' Chủ tín Tà là Đăng ấy 


¡ trong gia đình.° “Nếu được Con Thượ 
ng Đế giải phóng, thì các ngươi mới thậ 
t sự được tự do. Ÿ“Vẫn biết các ngươi là 
dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi l 
ại tìm cách giết Ta vì lời Ta dạy không 
lọt vào tai vào lòng các ngươi. 3#Ta chỉ 
nói những điều Cha Ta dạy bảo;“còn cá 
c ngươi làm những điều học# với cha mì 
nh.” 

32Họ cãi: “Cha chúng tôi là Áp-ra-ha 
m.” 
Chúa Giê-xu đáp: “Nếu đúng là con c 
háu Áp-ra-ham, thì các ngươi phải hành 
động như Áp-ra-ham. “Nhưng các ngư 
ơi đang tìm cách giết Ta, chỉ vì Ta trình 
bày chân lý Ta đã nghe nơi Thượng Đế 
. Áp-ra-ham đâu có làm việc đó! “!Thậ 
t cha nào con nấy: thấy việc con làm, n 
gười ta biết ngay được cha. Các ngươi Ì 
àm những việc cha mình thường làm.” 

Họ gân cổ cãi: “Chúng tôi đâu phải c 
on hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha, là 
Thượng Đế.” 

®2Chúa Giê-xu đáp: “Nếu các ngươi l 
à con cái Thượng Đế, thì các ngươi đã 
yêu mến Ta, vì Ta từ Thượng Đế đến đâ 
y. Thượng Đế sai Ta, chứ Ta không tự 
ý đến. “Sao các ngươi không chịu hiểu 
những điều Ta nói? Chỉ vì có ai ngăn c 
ản các ngươi. “Các ngươi là con của q 
uỷ vương, nên chỉ thích làm những điề 
u nó muốn. Từ ban đầu nó đã giết ngườ 
¡ và chối bỏ chân lý, vì trong nó chẳng 
có gì chân thật. Quỷ vương nói dối theo 
bản tính tự nhiên, vì nó là kẻ nói dối v 
à là cha của mọi người nói dối. 

%5«Vì thế, khi Ta nói thật, dĩ nhiên 
các ngươi không tin Ta. “Các ngươi đã 





Ê Nr nô lệ không ở luôn trong nhà, còn con trai ở đó luôn 
ẢM Tà thấy nơi Cha 
ẨN nghe 
Â Nữ người Sa-ma-ri (bị xem là người lai nhiều chủng tộc) 
ẢNi thấy các ngày của Ta 


GIĂNG 8:56 


cố gắng bới lông tìm vết, nhưng có ai 
tìm thấy một lỗi lầm nào trong đời Ta 
không? Ta đã nói thật, sao các ngươi 
không chịu tin Ta? “?Con cái Thượng 
Đế luôn luôn nghe lời Thượng Đế. Các 
ngươi không chịu nghe theo lời Thư 
ợng Đế, chỉ vì các ngươi không phải 
là con cái Ngài.” 


Chúa Cứu Thế và Áp-ra-ham 

*8Người Do Thái nhiếc mắng Chúa: “ 
Thầy đúng là giống lai căn,° là đồ quỷ 
ám!” 

*2Chúa Giê-xu đáp: “Ta không bị qu 
ÿ ám, nhưng Ta ca tụng Cha Ta, còn cá 
c ngươi sỉ nhục Ta. 5!Ta không tìm vin 
h dự cho mình, nhưng Cha Ta ban vĩnh 
dự và quyền xét xử cho Ta. 5!Ta nói qu 
ả quyết, ai vâng giữ lời Ta sẽ chẳng bao 
giờ chết mất.” 

3 “Người Do Thái bực tức: “Rõ ràng T 
hầy bị quỷ ám. Ngay đến Áp-ra-ham và 
các nhà tiên tri cũng đều chết cả, thế 
mà Thầy dám bảo ai vâng lời Thầy sẽ c 
hẳng bao giờ chết. 53Liệu Thầy lớn hơn 
Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta, là người đã 
chết sao? Thầy tài giỏi hơn các nhà tiên 
tri đã qua đời sao? Thầy mạo nhận mìn 
hlà ai?” 

5“Chúa Giê-xu đáp: “Nếu Ta tự đề ca 
o, thì chẳng vẻ vang gì; nhưng Cha Ta 
ban vinh dự cho Ta. Các ngươi gọi Cha 
Ta là Thượng Đế. 3ZCác ngươi không bi 
ết Ngài, nhưng Ta biết rõ. Nếu nói Ta k 
hông biết Ngài, là Ta nói dối như các n 
gươi. Nhưng Ta biết Ngài, và vâng giữ 
lời Ngài. °6Áp-ra-ham tổ phụ các ngươi 
rất hân hoan khi biết được thời kỳ Ta x 
uống đời.” Người biết trước,° nên vô cù 
ng mừng rỡ.” 





€ Ni thấy 
Ctd Ta vẫn hằng hữu 


GIĂNG 8:57 


3 "Người Do Thái mỉa mai: “Thầy chư 
a đầy năm mươi tuổi, mà đã thấy Áp-ra- 
ham!” 

58Chúa Giê-xu đáp: “Ta nói quả quyết, 
trước khi Áp-ra-ham ra đời, đã có Ta.” 

5?Người Do Thái lượm đá định ném 
Chúa, nhưng không thấy Ngài đâu cả, tr 
ong khi Chúa ung dung qua mặt họ và r 
ời khỏi Đền Thờ. 


9 


Người Mù Được Sáng 

Đang đi, Chúa Giê-xu gặp một người 
mù từ lúc sơ sinh. “Các môn đệ hỏi Ch 
úa: “Thưa Thầy, vì tội của ai mà ông nà 
y từ lúc mới sinh đã mù lòa như thế? T 
ội của ông hay của cha mẹ?” 

3Chúa đáp: “Không phải vì tội của ai 
cả! Thượng Đế muốn dùng ông này để 
chứng tỏ quyền năng siêu việt của Ngài. 
*Khi còn ban ngày, Ta phải làm những 
việc Cha Ta giao thác; trong đêm tối sẽ 
không còn cơ hội nữa. "Khi còn ở trần 
gian, Ta là Nguồn Sáng cho nhân loại.” 
4 

6Nói xong Chúa nhổ nước bọt xuống 
đất, hòa bùn thoa vào mắt người mù, ”r 
ồi bảo: “Ngươi xuống ao Si-lưu rửa mắt 
cho sạch” (chữ Si-lưu có nghĩa là “đượ 
c sai đi”). Người mù đi rửa, trở về với đ 
ôi mắt sáng. 

#Hàng xóm láng giềng và người quen 
biết người hành khất mù đều kinh ngạc 
hỏi nhau: “Đây có phải là người thường 
ngồi ăn xin không?” Người nói phải; k 
ẻ nói không. Có người bảo: “Không phả 
¡ đâu, nhưng trông cũng giống!” Người 
hành khất lên tiếng xác nhận: “Tôi là n 
gười mù ngày trước đây.” 





# Ni thế giới 


10Họ hỏi: “Làm sao mắt ông được làn 
h?” 

!iÔng đáp: “Một người tên Giê-xu đã 
hòa bùn xức mắt tôi, và bảo tôi đi rửa 
dưới ao Si-lưu. Tôi vâng lời, đến đó rửa 
nên thấy được.” 

!?Họ lại hỏi: “Ông ấy đâu rồi?” Ông 
đáp: “Tôi không biết.” 


Cuộc Điều Tra của Các Thầy Biệt Lập 

!13Ho dắt ông đến trình các thầy Biệt 
Lập. !“vì Chúa Giê-xu hòa bùn mở mắt 
cho ông nhằm ngày thứ bảy.” 

l5 Các thầy Biệt Lập cũng hỏi ông tại 
sao mắt được lành. Ông thưa: “Ông ấy t 
hoa bùn vào mắt tôi; tôi rửa đi thì thấy 
được.” 

16Mấy thầy nói: “Ông ấy không phải 
là người của Thượng Đế, vì không tôn tr 
ọng ngày lễ.” ” Nhưng có thầy cãi lại: “ 
Người có tội đâu làm nổi phép lạ ấy?” 
Họ chia hai phe chống đối nhau. 

ITHọ quay lại hỏi người mù mới được 
sáng mắt: “Ông nghĩ thế nào về người đ 
ã chữa mắt cho ông?” Ông thưa: “Ông ấy 
là tiên tri của Thượng Đế.” 

l8Các nhà lãnh đạo Do Thái vẫn khô 
ng tin chuyện người mù được sáng mắt, 
nên gọi cha mẹ ông đến '?hỏi: “Có phả 
¡ tên này là con ông bà không? Ông bà 
có xác nhận rằng nó bị mù từ lúc mới sỉ 
nh không? Thế sao bây giờ nó thấy đượ 
c?” 

2ĐÔng bà đáp: “Nó đúng là con trai c 
húng tôi, mù lòa từ lúc mới sinh. ?!Còn 
tại sao nó thấy được, hay ai chữa mắt ch 
o nó, thì thật tình chúng tôi không rõ. Ñ 
ó đã khôn lớn, có thể trả lời, xin các ôn 
ø cứ hỏi nó!” ?2“3Ông bà nói thế vì sợ c 
ác cấp lãnh đạo Do Thái. Họ đã quyết đ 





Ð N¿ Sábbaton 


¡nh khai trừ những ai nhìn nhận Giê-xu 
là Chúa Cứu Thế. 

2“Một lần nữa, họ gọi người mù mớ 
¡ được chữa lành đến, bảo: “Hãy ca ngợ 
¡ Thượng Đế! Chúng ta biết Giê-xu là n 
gười tội lỗi xấu xa.” 

Z5Ông đáp: “Tôi không biết ông ấy c 
ó xấu xa tội lỗi hay không; nhưng tôi ch 
1 biết trước tôi mù, mà nay được sáng!” 

26Họ lại hỏi: “Ông ấy làm gì? Chữa 
mắt ông cách nào?” 

?TÔng than phiền: “Tôi nói rồi mà cá 
c ông không lưu ý. Sao các ông muốn n 
ghe lần nữa? Hay các ông muốn làm m 
ôn đệ ông ấy?” 

?#Họ mắng: “Hạng người như mày m 
ới làm môn đệ ông ấy; còn chúng ta là 
môn đệ Mai-sen. 22Chúng ta biết Mai-s 
en được hầu chuyện với Thượng Đế; cò 
n người này chúng ta chẳng biết tông tí 
ch từ đâu.” 

3ĐÔng trả lời: “Lạ lùng chưa! Ông ấy 
đã mở mắt cho tôi được sáng, mà các ôn 
ø không biết ai sai ông ấy đến! 3Chún 
g ta đều biết Thượng Đế không bao giờ 
nghe lời cầu xin của người tội lỗi; như 
ng chỉ nhậm lời người tôn kính và vâng 

lời Ngài. 3?Xưa nay, chưa bao giờ có a 
¡ chữa lành người mù từ lúc sơ sinh. 33 
Nếu ông ấy không do Thượng Đế sai đế 
n, thì làm việc này sao được?” 

3Họ bực tức mắng: “Mày mới sinh r 
a tội lỗi đã đầy mình, còn muốn lên mặt 

dạy đời sao?” Rồi họ trục xuất ông. 


Tâm Linh Mù Quáng 

35Nghe tin, Chúa Giê-xu liền tìm ôn 
g, hỏi: “Ngươi có tin Chúa Cứu Thế? k 
hông?” 





€ N đuổi khỏi hội trường 
# Nr Con Loài Người 


GIĂNG 10:10 


36Ông hăng hái: “Thưa, Chúa Cứu Th 
ế là ai? Xin cho biết để tôi tin.” 

37Chúa đáp: “Ngươi đã gặp Chúa Cứ 
u Thế, và Chúa đang nói chuyện với ng 
ươi đây.” 

38Ông cung kính: “Thưa Chúa, con tỉ 
n,” rồi quỳ xuống thờ lạy Chúa. 

32Chúa Giê-xu dạy: “Ta xuống trần g 
lan để giúp kẻ mù được sáng, và cho ng 
ười sáng biết họ đang mù.” 

*DMấy thầy Biệt Lập đứng gần nghe 
câu ấy, liền chất vấn: “Thầy bảo chúng 
tôi mù sao?” 

*lChúa đáp: “Nếu các ngươi biết mình 
mù, thì được khỏi tội. Nhưng các ngươi 
cứ cho mình sáng, nên tội vẫn còn.” 


10 
Người Chăn Từ Ái 

“Ta quả quyết, người nào không dám 

đi qua cửa, nhưng leo rào” vào chuồng 
chiên là quân trộm cướp. ?Người qua cử 
a vào chuồng mới là người chăn chiên. 
3Người gác mở cửa đón người chăn; chỉ 
ên nghe tiếng liền chạy đến. Người chă 
n gọi tên từng con chiên, và dẫn ra khỏi 
chuồng. “Khi chiên ra hết, người chăn 

đi trước, đàn chiên theo sau vì quen tiế 
ng người chăn. “Chiên không theo ngườ 
¡ lạ, nhưng chạy trốn vì không quen tiế 
ng người lạ.” 

6Khi Chúa Giê-xu kể ngụ ngôn này, 
người nghe không hiểu ý. 

“Chúa giải thích cho môn đệ:° “Thật 
ra, Ta là Cửa vào chuồng chiên. Bọn tr 
ộm cướp đã đến trước Ta, nhưng chiên 
không nghe theo họ. ”Ta là Cửa; ai vào 
Cửa này sẽ được cứu rỗi, tự do đi lại, và 

tìm gặp đồng cỏ xanh tươi. !?Kẻ trộm c 





® Ny dĩ lối khác 
€ Nĩ Chúa lại bảo 


GIĂNG 10:11 


hỉ đến ăn cắp, giết hại và tàn phá; còn Ta 
đến để đem lại sự sống sung mãn. 

!1*Ta là Người Chăn từ ái. Người Ch 
ăn từ ái sẵn lòng hy sinh tính mạng vì đ 
àn chiên. !?Kẻ chăn thuê không phải là 
người chăn thật; đàn chiên không phải c 
ủa nó, nên gặp muông sói là nó bỏ chạy 
. Muông sói sẽ vồ lấy chiên, đuổi chiên 
chạy tán loạn. !3Nó bỏ chạy không lo n 
ghĩ đến chiên, vì nó chỉ chăn thuê kiếm 
tiền. 

14Ta là Người Chăn từ ái; Ta biết ch 
lên Ta và chiên Ta biết Ta, l5cũng như 
Cha biết Ta và Ta biết Ngài. Ta sẵn lòn 
g hy sinh tính mạng vì chiên. lẾTa còn 
nhiều chiên khác không thuộc chuồng 
này; Ta phải dẫn chúng về; chúng sẽ ng 
he theo tiếng Ta. Rồi chỉ có một đàn ch 
lên, với một Người Chăn duy nhất. 

17“Chúa Cha yêu mến Ta, vì Ta h 
y sinh tính mạng và được lại. !#Không 
ai có quyền giết Ta, nhưng Ta tình ngu 
yện hy sinh. Ta có quyền hy sinh tính 
mạng, và có quyền lấy lại. Chúa Cha đ 
ã bảo Ta thi hành việc ấy.” 

I?*Nghe Chúa dạy, người Do Thái lại 
chia rẽ nhau. Có người nói: “Ông này 

bị quỷ ám, rồi lên cơn nói sảng, các ôn 
ø còn nghe làm gì?” ?FNgười khác cãi: 
“Người bị quỷ ám đâu nói được những 
ời ấy! Quỷ làm sao chữa lành người mù 
2” 


Người Do Thái Khước Từ Chúa 

?2Vào mùa đông, tại Giê-ru-sa-lem c 
ó lễ khánh thành Đền Thờ. ?Khi Chúa 
Giê-xu đi qua dưới mái hiên Sa-lô-môn 
trong khuôn viên Đền Thờ, 2*các nhà lã 
nh đạo Do Thái vây quanh Chúa, chất v 
ấn: “Thầy cứ để chúng tôi hoang mang 
đến bao giờ? Nếu Thầy là Chúa Cứu T 
hế, cứ nói thắng cho chúng tôi biết.” 


25Chúa đáp: “Ta đã nói mà các ngươ 
1 không tin. Bao nhiêu phép lạ Ta nhâ 
n Danh Cha thực hiện đều là bằng chứn 
ø hiển nhiên. 25Nhưng các ngươi vẫn kh 
ông tin, vì các ngươi không phải là chiê 
n của Ta. ?/Đàn chiên Ta nghe tiếng T 
a, Ta biết chúng, và chúng theo Ta. 2Š 
Ta cho chúng sự sống vĩnh cửu; chúng 

chẳng bị hư vong, và chẳng ai có thể cư 

ớp chúng khỏi tay Ta. ?2Cha Ta đã cho 
Ta đàn chiên đó. Cha Ta có uy quyền tu 
yệt đối, nên chẳng ai có thể cướp chiên 
khỏi tay Cha. 30Ta với Cha là một.” 

3l Các nhà lãnh đạo Do Thái lại lượm 
đá để ném Chúa. 3^Chúa hỏi: “Ta đã là 
m trước mắt các ngươi bao nhiêu phép I 
ạ theo lệnh Cha Ta. Vì lý do nào các ng 
ươi ném đá Ta?” 

33Họ đáp: “Không phải vì Thầy làm 
phép lạ mà chúng tôi ném đá, nhưng vì 

Thầy xúc phạm Thượng Đế: Thầy là 
người mà dám tự xưng là Thượng Đế.” 

3“Chúa giải thích: “Thánh Kinh đã g 
hi Lời Thượng Đế: “Các ngươi là thần." 
35Nếu Thượng Đế gọi những người ngh 
e lời Ngài là thần — 

câu này trích trong Thánh Kinh, mà Th 
ánh Kinh không thể sai lầm — 

3Ốthì khi Ta nói: “Ta là Con Thượng Đế 
, vì Ngài ủy thác cho Ta chức vụ thánh, 

và sai Ta xuống trần gian,” tại sao các n 
gươi tố cáo Ta xúc phạm Thượng Đế? 3 

“Nếu Ta không làm công việc kỳ điệu c 
ủa Thượng Đế, thì các ngươi đừng tin T 

a. 3ŠNhưng nếu Ta làm công việc Ngài, 

thì dù không tin Ta, các ngươi cũng phả 
1 tin công việc Ta. Nhờ đó các ngươi sẽ 

nhận thức rằng Cha ở trong Ta, và Ta ở 

trong Cha.” 

32Một lần nữa, họ sửa soạn bắt Chúa 
„, nhưng Chúa lánh đi nơi khác. 

*0Chúa vượt sông Giô-đan đến ng 
ụ tại nơi Giăng làm báp-tem khi trước. 


*INhiều người đi theo Chúa, và nhìn n 
hận: “Dù Giăng không làm phép lạ, nh 
ưng mọi điều Giăng nói về Ngài đều đ 
úng cả.” “2Tại đây có nhiều người tin 
Ngài là Chúa Cứu Thế. 

11 


Lã-xa Sống Lại 

Tại làng Bê-ta-ni, Lã-xa đang mắc bệ 
nh. Lã-xa có hai em gái là Mặc-thê và 
Ma-ri. ?(Ma-ri là người xức đầu thơm c 
ho Chúa, và lấy tóc mình lau chân Ngài 
). Bệnh Lã-xa ngày càng trầm trọng. 3H 
ai chị em liền sai người đến thưa với Ch 
úa: “Người bạn thân yêu của Chúa đang 

đau nặng.” 

*Nghe tin ấy, Chúa Giê-xu nói: “Bện 
h này không đến nỗi thiệt mạng, nhưng 
sẽ làm rạng Danh Thượng Đế, và Con Ñ 
gài” cũng được vinh quang.” 5Chúa Giê 
-xu yêu mến Mặc-thê, Ma-ri và Lã-xa. 6 
Tuy nhiên, khi nghe tin Lã-xa đau, Chú 
a không đến ngay, nhưng ở lại nơi Ngài 

đang trọ thêm hai ngày. 

TSau đó, Chúa bảo các môn đệ chuẩn 
bị qua xứ Giu-đê. ®Họ ngạc nhiên: “Th 
ưa Thầy, hôm trước các nhà lãnh đạo D 
o Thái định giết Thầy, Thầy còn qua đó 

làm gì?” 

?Chúa Giê-xu đáp: “Trong một ngày 
chỉ mười hai giờ có ánh sáng, ai đi tron 
ø những giờ ấy sẽ không vấp ngã, lŨnhư 
ng ai đi trong đêm tối sẽ vấp ngã vì khô 
ng có ánh sáng.” !!Chúa tiếp: “Lã-xa bạ 
n Ta đang ngủ, nay Ta đi đánh thức anh. 
” 12Ho mừng rỡ: “Thưa Chúa, ngủ được 

thì sẽ bớt đau.” l3Chúa ngụ ý nói Lã-x 
a đã chết, nhưng các môn đệ tưởng Ngà 
¡ nói về giấc ngủ thường. 


GIĂNG 11:30 


!*Vì thế Chúa Giê-xu nói rõ: “Lã-xa 
chết rồi! !5Cơ hội này giúp các con thê 
m đức tin, nên Ta mừng vì Ta không có 
mặt tại đó. Bây giờ chúng ta hãy đến vi 
ếng Lã-xa.” 

16Thô-mai, cũng gọi là Song-sinh, kh 
uyến khích các môn đệ khác: “Chúng ta 

cứ theo Thầy, sẵn sàng chết với Thầy.” 

!7Khi Chúa Giê-xu đến nơi, Lã-xa đ 
ã được an táng bốn ngày rồi. l8Làng Bê 
-ta-ni chỉ cách thủ đô Giê-ru-sa-lem độ 
ba cây số,” l?nên nhiều người Do Thái 
đến phân ưu, an ủi hai chị em Mặc-thê 
và Ma-ri. ?0Nghe Chúa đến, Mặc-thê ra 

ngoài nghênh tiếp, trong khi Ma-ri còn 
ở trong nhà. 

2!Mặc-thê than tiếc: “Thưa Chúa, nế 
u Chúa đến ngay hôm ấy, thì anh con đ 
ã không chết. ??Nhưng con biết bây giờ 
Chúa xin điều gì Thượng Đế cũng cho c 
à.” 

23Chúa Giê-xu hứa: “Anh con sẽ sốn 
glại.” 

2Mặc-thê đáp: “Con biết anh con sẽ 
sống lại vào ngày phục sinh sau cùng.” 

25Chúa Giê-xu quả quyết: “Ta là Sự 
Sống Lại và Nguồn Sống. Người nào tin 
Ta dù chết, rồi cũng sẽ sống. ?6Người đ 
ang sống mà tin Ta sẽ được sống vĩnh v 
iến. Con có tin không?” 

?Mặc-thê hăng hái: “Thưa Chúa, co 
n tin! Con tin Chúa là Đấng Cứu Thế, là 
Con Thượng Đế mà mọi người trông đợ 
đý € 

2?Nói xong, Mặc-thê về nhà gọi riên 
g Ma-ri bảo: “Thầy đến rồi; Thầy gọi e 
m đó.” ??Ma-ri vội vàng đứng dậy đi đ 
ón Chúa. 30Lúc ấy Chúa chưa vào làng 
Bê-ta-ni, nhưng còn đứng tại chỗ Mặc-t 
hê gặp Ngài. 





# Nr Con Loài Người 


ĐN: 15 Stadia 


€ Nĩ Đăng phải xuống thế gian 


GIĂNG 11:31 


3lThấy Ma-ri vội vã đứng dậy ra đi, 
những người Do Thái đến chia buồn cũ 
ng đi theo, vì tưởng cô ra mộ khóc anh l 
ần nữa. ”“Khi đến gần Chúa Giê-xu, M 
a-ri quỳ dưới chân Ngài, than thở: “Thư 
a Chúa, nếu Chúa đến ngay hôm ấy, thì 
anh con đã khỏi chết.” 

33Chúa Giê-xu thấy Ma-ri và những 
người Do Thái đi theo cô khóc, nên tinh 

thần Ngài xúc động. Chúa hỏi: “Các co 
n an táng Lã-xa tại đâu?” 3“Họ thưa: “ 
Kính mời Chúa đến viếng mộ.” 3ZChúa 
Giê-xu khóc. 

36Thấy thế, người Do Thái bảo nhau: 
“Ông ấy thương anh Lã-xa quá!” 

37Có người nói: “Ông ấy mở mắt ngư 
ời mù, không lẽ không cứu được Lã-xa t 
hoát chết sao?” 

38Bước đến mộ, Chúa Giê-xu càng đa 
u lòng hơn nữa. Ngôi mộ đục trong sườ 
n núi, có tảng đá chặn bên ngoài. 3?“Chú 
a bảo: “Lăn tảng đá đi!” 

Nhưng Mặc-thê, em gái Lã-xa, ngăn: 
“Thưa Chúa, bây giờ đã có mùi, vì chôn 

cất bốn ngày rồi.” 

%0Chúa Giê-xu trách: ““Ta đã chẳng từ 
ng bảo con: Nếu con tin, thì con sẽ thấy 

vinh quang của Thượng Đế sao?” 

*IHọ lăn tảng đá đi. Chúa Giê-xu ngư 
ớc mắt lên trời cầu nguyện: “Thưa Cha, 
Con cảm tạ Cha, vì Cha nghe lời Con c 
ầu xin. “Con biết Cha luôn luôn nghe I 
ời Con cầu xin; nhưng Con nói lên để n 
hững người đứng quanh đây tin Cha đã 
sai Con xuống trần.” 

®3Cầu nguyện xong, Chúa gọi lớn: “L 
ã-xa, ra đây.” “ “Người chết ra khỏi mộ, 
tay chân còn quấn vải liệm, mặt còn ph 
ủ khăn. Chúa Giê-xu bảo: “Hãy mở vải 
liệm để anh ấy đi.” 


Âm Mưu Giết Chúa 


*5Nhiều người Do Thái đến thăm chị e 
m Ma-ri, chứng kiến phép lạ Chúa làm li 
ền tin Ngài. ““Nhưng một vài người khác 

đi báo cáo cho phái Biệt Lập. *?Các thầy 
trưởng tế và Biệt Lập liền họp nhau thảo 
luận: “Chúng ta phải tìm biện pháp cứng 
rắn, vì người này đã làm nhiều phép lạ hi 
ển nhiên. “®Nếu cứ để yên không can thiệ 
p. nhân dân sẽ tin theo người, rồi quân 
đội La Mã sẽ đến tàn phá Đền Thờ và tï 
êu diệt tổ quốc chúng ta.” 

*2Cai-phe, là thầy Tế Lễ Tối Cao Do 
Thái, lên tiếng: “Các ông thật khờ dại! 5 
Các ông không biết rằng thà một người 

chết thay cho toàn dân, còn hơn để cả d 
ân tộc bị tiêu diệt sao?” 

Š5lLời này ông không nói theo ý mình 
, nhưng trong cương vị thầy Tế Lễ Tối 
Cao, ông nói tiên tri về việc Chúa Giê-x 
u sẽ hy sinh vì đân tộc, 5“không riêng đ 
ân tộc Do Thái, nhưng bao gồm tất cả c 
on cái Thượng Đế, được Ngài quy tụ lại 
từ khắp thế giới thành một dân tộc. 53T 
ừ hôm ấy, các cấp lãnh đạo Do Thái âm 
mưu giết Chúa Giê-xu. 5*Vì thế, Chúa 
không công khai hoạt động trong xứ Gi 
u-đê như trước; nhưng đem các môn đệ 
đến tạm trú tại làng Ép-ra-im, gần sa m 
ạc. 
5ŠGần đến lễ Vượt Qua của người Do 
Thái, dân chúng khắp nơi kéo về thủ đ 
ô tẩy uế để chuẩn bị dự lễ. 55Họ đi tìm 
Chúa Giê-xu khắp khu vực Đền Thờ và 
bàn tán xôn xao: “Các ngươi nghĩ thế 
nào? Ông ấy không về dự lễ sao?” 

ŠTLúc ấy, các thầy trưởng tế và phái 
Biệt Lập đã ra lệnh rằng hễ ai gặp Ngài 
tại đâu, thì phải báo cáo ngay để họ đến 
bắt. 





* Theo nghỉ lễ Do Thái, môi người phải làm lễ tẩy sạch t 
hân thể trước khi ăn thịt chiên trong neày lễ Vượt Qua (X 
uất 19:10-15; Dân 9:9- 14) 


12 
Ma-ri Xức Dầu cho Chúa 

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Gi 
ê-xu đến làng Bê-ta-ni, vào nhà Lã-xa 
, là người Chúa đã kêu sống lại. “Anh e 
m Lã-xa mời Chúa dự tiệc. Mạặc-thê lo n 
ấu dọn; còn Lã-xa ngồi bàn tiếp Chúa v 
à các tân khách. 

3Ma-ri lấy một cân đầu cam tùng ngu 
yên chất rất quý đổ lên chân Chúa, rồi l 
ấy tóc mình lau. Hương thơm ngào ngạt 

khắp nhà. 

“Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một m 
ôn đệ sau này phản Chúa, "trách Ma-ri: 
“Sao cô không đem bán chai đầu thơm 
này, lấy ba trăm bạc” để bố thí cho ngư 
ời nghèo?” ẾGiu-đa nói thế không phải 
vì thương người nghèo, nhưng vì làm th 
ủ quỹ, và thường quen thói trộm cắp. 

“Chúa Giê-xu bảo Giu-đa: “Đừng qu 
ấy rầy! Cô ấy dành chai đầu này cho n 
gầy mai táng Ta. ®Các con có dịp giúp 
đỡ người nghèo luôn; nhưng không có T 
a ở bên mình mãi mãi.” 

?Nghe tin Chúa Giê-xu đang ở làng B 
ê-ta-ni, người Do Thái kéo đến rất đông 
. Ngoài mục đích gặp Chúa, họ còn mu 
ốn thấy Lã-xa, là người Chúa kêu sống l 
ại. 1Các thầy trưởng tế hay tin, liền qu 
yết định giết luôn Lã-xa, !Ìvì nhân Lã-x 
a sống lại, nhiều người Do Thái đã bỏ h 
ọ và tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu 
Thế. 


Chúa Vào Thủ Đô 

!2Hôm sau, đoàn dân đông đảo vừa v 
È Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua được ti 
n Chúa Giê-xu sắp lên thủ đô, '”liền lũ 
ượt kéo ra đường, người nào cũng cầm c 





# Ni 300 denarii 


GIĂNG 12:25 


ành thiên tuế” đi đón Chúa. Dân chúng 
nô nức tung hô: 

“Hoan hô! 

Hoan hô Sứ Giả của Thượng Đế! 
Hoan hô Vua Y-sơ-ra-ên!” 

!*Chúa gặp một lừa con liền cỡi đi, đún 
g như lời Thánh Kinh đã viết: !5“Nhân d 
ân thủ đô!° Đừng sợ hãi; 

Vì Vua các ngươi đã ngự đến, 

Cỡi trên lưng lừa con.” 

16([ úc ấy các môn đệ Chúa chưa hiể 
u; nhưng sau khi Chúa được quang vinh 
,° họ nhớ lại và nhận thấy bao nhiêu lời 
tiên tri đều ứng nghiệm ngay trước mắt 
họ.) 

!17Những người chứng kiến việc Chú 
a cứu Lã-xa sống lại cũng tường thuật c 
huyện ấy cho mọi người nghe, lồnên đâ 
n chúng ùn ùn kéo ra nghênh đón Chúa. 
12Các thầy Biệt Lập than: “Chúng ta th 
ất bại rồi. Tất cả nhân dân đều theo ông 
ấy hết!” 


Người Hy Lạp Yết Kiến Chúa 

??Trong đoàn dân lên thủ đô Giê-xu- 
sa-lem dự lễ, có mấy người Hy Lạp. 2! 
Họ đến tìm Phi-líp,“người làng Bết-sai- 
đa xứ Ga-li-lê, và yêu cầu: “Thưa ông, c 
húng tôi xin phép yết kiến Chúa Giê-xu 
.” 22Phi-líp bàn với Anh-rê, rồi hai ngư 
ời đến trình với Chúa. 

23Chúa Giê-xu đáp: “Giờ Ta trở về NÑ 
hà Vinh Quang đã đến. ?#Đây là sự thật, 
nếu hạt lúa kia không được gieo vào lò 
ng đất và chết đi, thì nó chỉ là một hạt g 
iống lẻ loi. Nhưng nếu chết đi, thì nó sĩ 
nh sôi nẩy nở rất nhiều. ?”Ai quý chuộn 
ø mạng sống mình sẽ mất nó. Ai hy sin 





P Cửd chà là 


€ N con gái thành Si-ôn 
Xa 9:9 

Ê Chứa được quang vinh khi sống lại về Thiên Đàng 
Ph-líp là người Do Thái nhưng có tên Hy Lạp 


GIĂNG 12:26 


h tính mạng trong đời này sẽ được sự s 

ống vĩnh cửu. ?6Ai phục vụ Ta đều phả 
1 theo Ta; vì Ta ở đâu, người phục vụ T 

a cũng ở đó. Ai phục vụ Ta sẽ được Cha 
Ta tôn trọng.” 


Chúa Sẵn Sàng Hiến Dâng Mạng Sống 

27“Bây giờ tâm hồn Ta xao xuyến qu 
á. Có nên cầu xin Cha cho thoát khỏi gi 
ờ đau thương này không? Không,chính 
vì việc ấy mà Ta xuống trần gian. 2ŸTh 
ưa Cha, xin Danh Cha được tôn vinh!” 

Bỗng có tiếng vang dội từ trời: “Ta đã 
tôn vinh rồi; Ta sẽ còn tôn vinh nữa.” 

?2Nghe tiếng ấy, dân chúng đứng chu 
ng quanh tưởng là tiếng sấm. Có người 
bảo: Một thiên sứ đã nói chuyện với Ñg 
ài. 

3Chúa Giê-xu giải thích, “Tiếng ấy 
vang ra không phải vì Ta, mà vì các ng 
ươi. 3lĐã đến lúc thế gian bị xét xử, và 
Sa-tan, là kẻ thống trị thế gian, bị trục 
xuất. 3^Còn Ta, khi bị treo lên khỏi mặ 
t đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta.” 
33Chúa nói câu này để ám chỉ Ngài sẽ 
chết cách nào. 

34Dân chúng thắc mắc: “Thánh Kinh 
nói Chúa Cứu Thế sống vĩnh viễn, sao 
Thầy bảo Ngài bị treo lên? Thầy muốn 
nói a1?” 

35Chúa Cứu Thế đáp: “Các ngươi chỉ 
còn hưởng Ánh Sáng trong một thời gia 
n ngắn. Vậy hãy hoạt động khi còn Án 
h Sáng. Khi bóng đêm phủ xuống, các n 
gươi sẽ chẳng nhìn thấy gì. 2“Hãy tin Á 
nh Sáng đang khi còn Ánh Sáng, để các 
ngươi trở thành người sáng láng.” Nói 
xong, Chúa Giê-xu lánh mặt đi nơi khác 


Dân Do Thái Vẫn Ngoan Cố 
3?Dù Chúa đã làm bao nhiêu phép lạ 
trước mắt, dân Do Thái vẫn không tin Ñ 


gài. 3#Thật đúng như lời tiên tri Ê-sa đã 
nỐI: 
“Thưa Chúa, ai tin lời giảng của 
chúng con? 
Ai nhận biết quyền năng của 
cánh tay Ngài?” 
3'Họ không thể tin, vì như Ê-sa đã nói: 
40“Thượng Đế khiến mắt họ đui mù. 
Lòng cứng cỏi chai đá. 
Vì nếu mắt họ thấy, 
Lồng họ hiểu, 
Hẳn họ quay về với Ta, 
Và Ta chữa lành cho họ.”? 

*lĐây Ê-sa nói tiên tri về Chúa Cứu 
Thế, vì thời xưa ông đã được chiêm ngư 
ỡng vinh quang của Ngài. 

*2Tuy nhiên, có nhiều người trong gi 
ới lãnh đạo Do Thái tin Chúa Giê-xu m 
à không công khai, vì sợ phái Biệt Lập 
khai trừ. “3Họ thích được loài người tá 
n tụng hơn là được Thượng Đế khen ng 
ỢợI. 

#4Chúa Giê-xu nói lớn với đoàn dân: 
“Ai tin Ta là tin Thượng Đế; “5ai thấy T 
a là thấy Đấng đã sai Ta. “ Ta là Ánh S 
áng đến trần gian. Ai tin Ta không còn l 
ẩn quẩn trong bóng tối. 

*?““Ta cũng không kết tội người nào 
nghe lời Ta mà không vâng giữ, vì lần 
này Ta đến trần gian không phải để kết 
tội, nhưng để cứu vớt. “Nhưng ai chối 
bỏ Ta, không chịu tiếp nhận lời Ta đều 
sẽ bị kết tội: Chính lời Ta nói hôm nay 
sẽ kết tội họ trong ngày Phán Xét cuối c 
ùng. “Ta không nói theo ý Ta, nhưng C 
ha, là Đấng sai Ta, đã truyền cho Ta nói 
. Ta biết mệnh lệnh Ngài đem lại sự s 
ống vĩnh cửu. Vậy Ta chỉ nói những lời 
Cha Ta đã truyền dạy.” 





® Ê sa 53:1 
Ê-sa 6:10 
€ Nữ đuổi ra khỏi hội trường 


13 
Chúa Rửa Chân cho Các Môn Đệ 

Đêm trước lễ Vượt Qua, Chúa Giê-x 
u biết sắp đến giờ Ngài lìa trần gian để 
về với Chúa Cha. Chúa Giê-xu rất yêu t 
hương các môn đệ ở trần gian, và vẫn y 
êu họ cho đến cuối cùng.“ 

?Trong giờ ăn tối, quỷ vương thúc đẩ 
y Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con Si-môn thực h 
lên kế hoạch phản Chúa. ŠChúa Giê-xu 
biết rõ Chúa Cha đã trao mọi quyền hàn 
h cho Ngài, và Ngài từ Thượng Đế đến, 
nay sắp trở về với Thượng Đế. ^Vì thế, 
Chúa đứng dậy, ra khỏi bàn ăn, cởi áo n 
goài, lấy khăn quấn ngang lưng. "Chúa 
đổ nước vào chậu, lần lượt rửa chân ch 
o các môn đệ, và dùng khăn lau cho họ. 

Thấy Chúa sắp rửa chân mình, Si-m 
ôn Phê-rơ hỏi: “Thưa Chúa, sao Chúa ] 
ại đi rửa chân cho con?” 

“Chúa Giê-xu đáp: “Bây giờ con chư 
a hiểu được việc Ta làm, nhưng sau này 

con sẽ hiểu.” 

ŠPhê-rơ thưa: “Con chẳng dám để Ch 
úa rửa chân cho con bao giờ.” Chúa đáp 
: “Nếu Ta không rửa chân cho con, thì 
con chẳng phải là môn đệ Ta.” 

3Si-môn Phê-rơ sốt sắng: “Thưa Chú 
a, đã rửa chân, thì xin Chúa rửa luôn cả 

tay và gội đầu cho con nữa.” 

!10Chúa Giê-xu giải thích: “Ai đã tắm 
xong chỉ cần rửa chân là toàn thân sạch 
sẽ. Các con đã được sạch, nhưng khôn 

ø phải tất cả đều sạch đâu!” !ÍChúa đã 
biết rõ người phản bội, nên Ngài bảo: “ 
Không phải tất cả đều sạch đâu!” 

!12Rửa chân cho môn đệ xong, Chúa 

mặc áo ngoài, ngồi vào bàn ăn, và hỏi: 





đ Cid và yêu họ với tình yêu tuyệt đối 
® Ni chẳng có phần chỉ với Ta 


GIĂNG 13:28 


“Các con có hiểu việc Ta vừa làm cho 
các con không? l3Các con gọi Ta bằng 
Thầy bằng Chúa là đúng, vì đó là sự thậ 
t. !Ta là Thầy là Chúa mà đi rửa chân 
cho các con, thì các con cũng phải rửa 
chân cho nhau. !ŠTa nêu gương để các 
con noi theo. !Thật thế, tôi tớ không h 
ơn chủ, sứ giả không hơn người sai phái 
mình. !7Đã biết những điều ấy, các co 
n phải thực hành mới được Thượng Đế 
ban phúc. 


Người Phản Trắc 

18“Ta không nói về tất cả các con. Ta 
biết rõ từng người Ta tuyển chọn. Như 
Thánh Kinh đã chép: “Người ăn bánh T 
a trở mặt phản bội Ta,' lời này phải đượ 
c ứng nghiệm. !2Nay Ta cho các con bi 
ết trước, để khi việc xảy đến, các con s 
ẽế tin Ta. 

20Ta nói quả quyết, ai tiếp nhận sứ g 
lả Ta là tiếp nhận Ta; còn ai tiếp nhận 
Ta là tiếp nhận Thượng Đế, là Đấng đã 
sai Ta.” ?!Sau khi dạy những lời ấy, tâ 
m hồn Chúa xúc động. Ngài tiết lộ: “Ta 
cho các con biết, trong các con sẽ có m 
ột người phản bội Ta.” 22Các môn đệ h 
oang mang, nhìn nhau không biết Ngà 
¡ nói về ai. 2”Thấy môn đệ Chúa yêu”n 
gồi bên cạnh Ngài, ?“Phê-rơ ra đấu bảo 
bạn hỏi Chúa. 

25Môn đệ ấy dựa sát vào ngực Chúa, 
hỏi: “Thưa Chúa, người đó là ai?” 

26Chúa Giê-xu đáp: “Người lấy miến 
ø bánh Ta sắp nhúng đây.” Chúa nhúng 
bánh rồi trao cho Giu-đa ích-ca-ri-ốt co 
n Si-môn. ?7Khi tay Giu-đa vừa cầm mi 
ếng bánh, quỷ Sa-tan liền nhập vào lòn 
Ỹ. 

Chúa bảo Giu-đa: “Việc con làm, hã 
y làm nhanh đi.” 2ŠNhững người ngồi c 





? Giăng, tác giả sách này (Xin xem Giăng 21:20,24) 


GIĂNG 13:29 


hung quanh không hiểu Chúa nói về vi 
ệc gì. 72Vì Giu-đa làm thủ quỹ, nên có 
người tưởng Chúa bảo Giu-đa đi mua s 
ắm cho lễ Vượt Qua, hoặc đi cứu trợ ng 
ười nghèo. 3Lấy miếng bánh xong, Giu 
-đa vội vã ra đi trong đêm tối. 


Người Chối Chúa 

3lKhi Giu-đa đi rồi, Chúa Giê-xu dạy 
: “Đã đến giờ Con Thượng Đế được tôn 
vinh, và Thượng Đế cũng được rạng da 
nh do Con Ngài. 32Ðã đến lúc Thượng 
Đế cho Con Ngài vinh quang rực rỡ. Ph 
ải, Thượng Đế sắp tôn vinh Con Ngài. 
33Các con thân yêu, Ta còn ở với các co 
n không bao lâu nữa. Các con sẽ tìm kiế 
m Ta, nhưng không thể đến nơi Ta đi, n 
hư lời Ta đã nói với người Do Thái. 2T 
a cho các con một điều răn mới: Các co 
n phải yêu nhau, như Ta đã yêu các con. 
35Các con có yêu nhau, thì mọi người 
mới biết các con là môn đệ Ta.” 

36Si-môn Phê-rơ hỏi: “Thưa Chúa, C 
húa đi đâu?” 

Chúa đáp: “Hiện nay con chưa theo Ta 
được, nhưng sau này con sẽ theo Ta.” 

37Phê-rơ thắc mắc: “Thưa Chúa, tại s 
ao con không thể theo Chúa ngay bây ø 
1ờ được? Con sẵn sàng hy sinh tính mạ 
ng vì Chúa!” 3ŠChúa Giê-xu đáp: “Con 
hy sinh tính mạng vì Ta sao? Ta nói th 
ật, sáng mai trước khi gà gáy, con sẽ ch 
ối Ta ba lần!” 


14 


Đường Về Nhà Cha 

Chúa Giê-xu dạy: “Lòng các con đừn 
ø xao xuyến. Các con đang tin cậy Thư 
ơng Đế thể nào, hãy tin Ta thể ấy. ?Tro 
ng nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu khô 
ng, Ta đã nói cho các con rồi. Ta đi ch 


uẩn bị chỗ ở cho các con. 3Khi chuẩn b 
1 xong, Ta sẽ trở lại đón các con về với 
Ta, để các con ở cùng Ta mãi mãi. “Các 
con đều biết đường đến nơi Ta đi.” 

”Thô-mai thưa: “Chúng con không bi 
ết Chúa đi đâu, làm sao biết đường mà 
đến?” 

6Chúa Giê-xu đáp: “Ta là Con Đườn 
ø, Chân Lý và Nguồn Sống. Không nhờ 
Ta, không ai được đến với Cha. 7Đã bi 
ết Ta, các con cũng biết Cha Ta. Từ na 
y, các con biết Ngài và đã thấy Ngài.” 

8Phi-líp năn nỉ: “Thưa Chúa, xin chỉ 
Cha cho chúng con là đủ.” 2Chúa đáp: “ 
Này Phi-líp, Ta ở với các con đã lâu mà 
con chưa biết Ta sao? Ai thấy Ta tức là 
thấy Cha. Sao con còn nói: Xin chỉ Ch 
a cho chúng con? !10Con không tin Ta ở 
trong Cha, và Cha ở trong Ta sao? Nhữ 
ng lời Ta nói với các con không phải Ta 
tự nói, nhưng chính Cha ở trong Ta đã 
nói ra lời Ngài. !!Các con phải tin Ta ở 
trong Cha, và Cha ở trong Ta. Nếu khôn 
ø, các con hãy tin bởi công việc Ta. l?T 
a hứa quả quyết với các con, ai tin Ta s 
ẽ làm những việc Ta làm, lại làm việc l 
ớn hơn nữa, vì Ta sắp về với Cha. !3Cá 
c con nhân Danh Ta cầu xin bất cứ điề 
u gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vi 
nh. !#Phải, các con nhân Danh Ta cầu 
xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho. !5"Nế 
u các con yêu thương Ta, thì hãy vâng 
giữ mệnh lệnh Ta. 


Thần An Ủi 

16⁄“Ta sẽ cầu xin Cha ban cho các co 
n Đấng An Ủi khác, để sống với các c 
on mãi mãi. !7Đó là Thánh Linh, là Th 
ần Chân Lý. Người đời không thể tiếp 
nhận Ngài, vì họ chẳng thấy cũng chẳn 
g biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài, 
vì Ngài vẫn sống với các con và sẽ ở tr 


ong các con. lTa không để các con bơ 
vơ như trẻ mồ côi; Ta sẽ đến với các c 
on. !2Không bao lâu nữa người đời chả 
ng còn thấy Ta; nhưng các con sẽ thấy 
Ta, vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống 
. Ngày Ta sống lại,“ các con sẽ biết T 
a ởtrong Cha, các con ở trong Ta, và T 
a ở trong các con. ?ÍA¡i vâng giữ mệnh 
lệnh Ta là người yêu thương Ta. Người y 
êu thương Ta sẽ được Cha Ta yêu thươ 
ng. Ta cũng yêu thương và cho người ấ 
y biết Ta.” 

?2Giu-đa (không phải Ích-ca-ri-ốt) hỏ 
1: “Thưa Chúa, tại sao Chúa không cho 
cả thế gian cùng biết, mà chỉ bày tỏ ch 
o chúng con?” 

?3Chúa đáp: “Ta chỉ bày tỏ cho nhữn 
ø người yêu thương Ta và vâng giữ lời 
Ta. Cha Ta yêu thương họ; chúng ta sẽ 
đến và sống với họ. 2#NÑgười không yêu 
thương Ta chẳng vâng giữ lời Ta. Lời c 
ác con nghe Ta nói chẳng phải của Ta, 
nhưng của Cha, là Đấng đã sai Ta. "Ta 
bảo các con những điều này khi Ta còn 
ở với các con. “Nhưng Đấng An Ủi, là 
Thánh Linh mà Cha nhân Danh Ta sai 
đến, sẽ dạy dỗ các con mọi điều, nhắc 
các con nhớ mọi lời Ta đã nói. ?”Ta để 
lại cho các con sự bình an trong tâm hồ 
n. Ta ban cho các con sự bình an Ta, ch 
ẳng phải thứ bình an mong manh của tr 
ần gian. Lòng các con đừng bối rối, sợ 
hãi. 

28Các con ghi nhớ lời Ta đã nói: Ta 
đi, rồi sẽ trở lại với các con. Nếu các co 
n yêu thương Ta, thì các con vui mừng 
khi Ta về với Cha, vì Cha cao quý hơn 
Ta. 2?Nay Ta nói trước, để khi việc xảy 
ra, các con sẽ tin lời Ta. 2Ta không c 
òn thì giờ nói nhiều với các con nữa, vì 
Sa-tan sắp đến. Nó không có quyền gì 


GIĂNG 15:14 


trên Ta, 3lnhưng nhân loại” phải biết T 
a yêu Cha Ta, và làm mọi điều Cha dặn 
bảo. Này, chúng ta hãy đi nơi khác. 


15 
Cây Nho Thật 

“Ta là cây nho thật; Cha Ta trồng cây 
ấy. ?Cành nào trong Ta không kết quả 
đều bị Ngài cắt bỏ. Ngài tỉa những cành 
ra trái để trái càng sai trấu. 2Các con đã 
được Cha Ta tỉa sửa bằng lời Ta dạy bả 
o. *Các con cứ sống trong Ta; Ta sẽ sốn 
ø trong các con luôn. Cành nho không t 
hể ra trái khi lìa thân cây; cũng vậy, cá 
c con không thể tự kết quả một khi lìa 
khỏi Ta. 

5““Ta là cây nho; các con là cành. Ng 
ười nào sống trong Ta và được Ta sống 
trong lòng sẽ kết quả đồi dào, vì ngoài 
Ta các con chẳng làm chỉ được. “Người 
nào rời khỏi Ta sẽ bị vứt bỏ như những 
cành nho bị cắt, phơi khô, và gom lại đ 
ốt. ”Nếu các con tiếp tục ở trong Ta, và 
lời Ta ở trong các con, thì các con xin g 
ì được nấy. ŠCác con kết quả nhiều, tỏ r 
a xứng đáng làm môn đệ Ta, là các con 
đem vinh quang về cho Cha Ta. 

“Ta yêu các con tha thiết như Cha y 
êu Ta. Hãy cứ sống trong tình yêu của 
Ta. !0Các con vâng giữ mệnh lệnh Ta k 
hi các con tiếp tục sống trong tình yêu 
của Ta; cũng như Ta vâng giữ mệnh lệ 
nh Cha và sống mãi trong tình yêu của 
Ngài. LĨTa dạy các con những điều ấy 
để các con được niềm vui của Ta, và ni 
ềm vui của các con càng dư dật. !2Đây 
là mệnh lệnh Ta: Các con hãy yêu nhau 
, như Ta đã yêu các con. l3Người có tì 
nh yêu lớn nhất là người hy sinh tính m 
ạng vì bạn hữu. !*“Nếu các con vâng gi 





# Nĩ ngày ấ⁄ 


? ÄN thế gian 


GIĂNG 15:15 


ữ mệnh lệnh Ta, thì các con là bạn hữu 
Ta. l”Ta không gọi các con là tôi tớ nữ 
a, vì tôi tớ không biết đường lối của ch 
ủ. Nhưng Ta gọi các con là bạn hữu Ta, 
vì Ta tiết lộ cho các con mọi điều Cha 
Ta đã dạy. 


16“Không phải các con đã chọn Ta; n 
hưng Ta đã chọn, bổ nhiệm, và sai phái 
các con để đem lại thành quả lâu dài; n 
hờ đó, các con nhân Danh Ta cầu xin C 
ha điều gì, Ngài sẽ ban cho các con. !”T 
a muốn các con yêu nhau tha thiết. 


Thế Gian Ghét Người Theo Chúa 

!8“Nếu người đời thù ghét các con, t 
hì đừng quên họ đã thù ghét Ta trước. 
!?Nếu các con là người của thế gian, thì 
các con sẽ được họ yêu mến; nhưng cá 
c con không thuộc về thế gian. Vì Ta đ 
ã chọn lựa các con,“ nên họ thù ghét cá 
c con. 20Các con hãy nhớ lời Ta: “Tôi t 
ớ không hơn chủ.` Nếu thế gian bức hại 
Ta, thì họ cũng bức hại các con; nếu h 
ọ vâng giữ lời Ta, thì họ cũng sẽ vâng 
giữ lời các con. 2'Nhưng vì thù ghét Da 
nh Ta, họ sẽ bức hại các con, bởi họ kh 
ông biết Đấng đã sai Ta. 

22“Nếu Ta không đến giảng giải ch 
o họ, thì họ không mắc tội. Nhưng bây 
giờ họ không còn lý do để chạy tội nữa. 
23Người nào ghét Ta cũng ghét Cha Ta 
. “Nếu Ta không thực hiện trước mắt h 
ọ những phép lạ chẳng ai làm được, thì 
họ khỏi mắc tội; nhưng họ đã thấy nhữ 
ng việc ấy mà vẫn thù ghét Ta và Cha 
Ta. 2 “Đúng như lời Thánh Kinh, “Họ g 
hét Ta vô cớ!” 

26“Ta sẽ sai Đấng An Ủi, là Thần Ch 
ân Lý ra từ Cha, đến với các con. Ngài 


sẽ làm chứng cho Ta. “Các con cũng sẽ 
làm chứng cho Ta, vì các con đã ở với 
Ta từ ban đầu. 


16 


“Ta dạy các con những điều ấy để kh 
1 gặp khó khăn, các con sẽ không vấp n 
gã. 2Người ta sẽ khai trừ các con.” Sẽ c 
ó lúc mọi người nghĩ rằng giết các con 
là phục vụ Thượng Đế. 3Họ sát hại các 
con vì họ không biết Thượng Đế, và cũ 
ng không biết Ta. “Ta cho các con biết, 
để khi các việc ấy xảy ra, các con nhớ 
rõ rằng Ta đã báo trước rồi. 

Trước kia Ta chưa nói, vì Ta còn ở v 
Ới các con. 


Công Vụ của Thần An Ủi 

Š“Bây giờ Ta sắp trở về với Đấng đã 
sai Ta; nhưng chẳng ai trong các con m 
uốn hỏi Ta đi đâu. Trái lại lòng các co 
n đầy dẫy phiền muộn. ”Ta cho các con 
biết: Ta đi là ích lợi cho các con, vì nếu 
Ta không đi, thì Đấng An Ủi sẽ không 
đến với các con. Khi Ta đi, Ta sẽ saiN 
gài đến. ŠKhi Ngài đến, Ngài sẽ chứng 
tỏ cho nhân loại biết họ lầm lạc trong tộ 
¡ lỗi, sẽ đìu đắt họ trở về đường công ch 
ính, và sẽ giúp họ hiểu công lý của Thư 
ơng Đế.° *Họ lầm lạc trong tội lỗi vì kh 
ông chịu tin Ta. !0Họ trở về đường công 
chính, vì Ta dành sự công chính của Ta 
cho họ khi Ta về cùng Cha, dù lúc ấy h 
ọ không thấy mặt Ta nữa. !Họ hiểu đư 
ợc công lý của Thượng Đế khi quỷ vươn 
g bị hình phạt, còn người tin Ta được th 
oát khỏi. 

!*“Ta còn nhiều điều muốn nói với c 
ác con, nhưng hiện giờ các con chưa hiể 





* ộ chọn lựa các con từ giữa thế gian 
JM đuổi các con khỏi hội trường 


€ Nữ Ngài sẽ thuyết phục thế gian về tội lôi, sự công chín 
h và sự xét xử 


u nổi. !Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ 
dạy các con biết chân lý toàn diện. Ngà 
¡ không nói theo ý mình, nhưng truyền l 
ại những điều Ngài đã nghe, và báo cho 
các con biết những việc tương lai. !*Th 
ần Chân Lý sẽ tôn vinh Ta, vì Ngài sẽ c 
ho các con biết sự thật về vinh quang T 
a. lMọi điều Cha có đều thuộc về Ta, n 
ên Ta nói: Thần Chân Lý sẽ cho các co 
n biết sự thật về vinh quang Ta. !5Chẳn 
g bao lâu, các con sẽ không thấy Ta nữ 
a, nhưng chỉ một thời gian ngắn các con 
lại gặp Ta.” 


Buồn Hóa Vui 

Một vài môn đệ hỏi nhau: “Lời Thầ 
y nói “Chẳng bao lâu nữa các con sẽ kh 
ông thấy Ta, nhưng chỉ một thời gian n 
gắn các con lại gặp Ta,” và “Ta sắp về 
với Cha” có nghĩa gì?” !#Họ cứ thắc mắ 
c: “Một thời gian ngắn” là bao lâu? Th 
ật không hiểu Thầy nói gì.” 

!2Chúa Giê-xu biết họ đang hoang m 
ang, liền giải thích: “Các con không hiể 
u lời Ta vừa nói sao? ??Ta cho các con 
biết, các con sẽ than khóc về những việ 
c sắp xảy đến cho Ta, nhưng người đời 
sẽ mừng rỡ. Các con sẽ đau buồn, nhưn 
gø nỗi buồn ấy sẽ biến thành niềm vui, k 
hi các con lại gặp Ta. ?Người mẹ sắp đ 
ến giờ sinh nở phải chịu đau đớn, buồn l 
o; nhưng sau khi sinh con,“ người mẹ vu 
¡ mừng và quên hết đau đớn. ?2Tuy hiệ 
n nay các con đau buồn; nhưng chẳng b 
ao lâu Ta sẽ gặp các con, lòng các con 
sẽ tràn ngập niềm vui bất tận. 23Lúc ấy 

các con sẽ không còn thắc mắc hỏi han 
gì nữa. Ta nói quả quyết, các con nhân 
Danh Ta cầu xin việc gì, Cha cũng ban 
cho. 2“Trước nay, các con chưa nhân Da 
nh Ta cầu xin điều chi cả. Cứ cầu xin đi 


GIĂNG 17:2 


, thì các con sẽ được, để lòng các con tr 
àn ngập vui mừng. 


Chiến Thắng Thế Giới 

25“Ta thường dùng ngụ ngôn để dạy 
dỗ các con. Sẽ đến lúc Ta không dùng n 
gụ ngôn nữa, nhưng giãi bày trực tiếp v 
è Cha cho các con. ?Lúc ấy các con sẽ 
nhân Danh Ta cầu xin. (Không phải chỉ 
có Ta cầu thay cho các con, nhưng chín 
h các con cầu xin Cha.) 7?vì Cha cũng y 
êu các con, vì các con yêu Ta và tin rằần 
ø Ta được Ngài sai đến. ?ŠTa từ Cha xu 
ống trần gian; nay Ta sắp rời trần gian t 
rở về với Cha.” 

22Các môn đệ thưa: “Thưa Thầy, bây 
giờ Thầy giảng giải rõ ràng, không còn 
nói bóng nữa. 2Bây giờ chúng con biết 
Thầy thấu hiểu mọi việc, chẳng cần ai 
báo cáo.” Vì thế chúng con tin Thầy là 
Sứ Giả của Thượng Đế.” 

3lChúa Giê-xu đáp: “Bây giờ các con 
tin rồi sao? 32Sắp đến lúc các con ly tá 
n mỗi người một ngã, bỏ Ta lại một mìn 
h. Nhưng Ta không cô đơn bao giờ, vì 
Cha ở với Ta. 23Ta nói cho các con nhữ 
ng điều ấy để các con được bình an tron 
ø Ta. Thế gian sẽ gây đủ thứ hoạn nạn k 
hốn khổ cho các con; nhưng đừng nản l 
òng, vì Ta đã chiến thắng thế gian.” 


17 


Chúa Cầu Nguyện cho Các Môn Đệ 
Sau khi dạy dỗ xong, Chúa Giê-xu ng 
ước mắt lên trời cầu nguyện: “Thưa Cha 
, giờ đã điểm, xin Cha bày tỏ vinh quan 
g Con, để Con làm rạng rỡ vinh quang 
Cha. ?Cha đã trao cho Con uy quyền trê 
n cả nhân loại, để Con ban sự sống vĩnh 
cửu cho những người Cha đã giao thác. 





# Ni sinh ra một người trên thế giới 


® N hỏi 


GIĂNG 17:3 


3Họ được sống vĩnh cửu khi nhận biết 
Cha là Chân Thần duy nhất, và nhìn nh 
ận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Sứ Giả của 
Cha. “Con đã làm rạng rỡ vinh quang C 
ha trên đất, hoàn tất mọi việc Cha ủy th 
ác. "Thưa Cha, giờ đây xin Cha làm sán 
ø tỏ vinh quang Con trước mặt Cha, là 
vinh quang chung của Cha và Con trướ 
c khi sáng tạo trời đất. 

6Con đã giãi bày Danh Cha cho nhữ 
ng người Cha chọn giữa thế gian và gia 
o thác cho Con. Thật ra, họ thuộc về Ch 
a, và Cha giao họ cho Con. Họ luôn luô 
n vâng giữ lời Cha. THọ biết rõ rằng mọ 
¡ điều Con có đều do Cha cho. ŸVì Cha 
dạy Con điều gì, thì Con cũng truyền ch 
o họ, và họ nhận cả. Họ biết chắc chắn r 
ằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng Ch 
a đã sai Con xuống đời. 3Giờ đây, Con 
không cầu nguyện cho thế gian, nhưng 
Con cầu xin cho những người Cha đã gi 
ao thác, vì họ vẫn thuộc về Cha. !0Mọi 
người của Con đều thuộc về Cha; cũng 
như mọi người của Cha đều thuộc về C 
on. Họ chính là vinh quang của Con. !! 
Con sắp từ giã thế gian để trở về với C 
ha; nhưng họ vẫn còn ở lại. Thưa Cha C 
hí Thánh, xin lấy Danh Cha bảo vệ nhữ 
ng người Cha giao cho Con, để họ đồn 
ø tâm hợp nhất như Cha với Con. 1?Tro 
ng thời gian sống với họ, Con luôn luôn 
bảo vệ, che chở họ trong Danh Cha. M 
ọi người Cha giao thác Con đều bảo vệ 
an toàn, ngoại trừ một người ngoan cố 
đi vào con đường chết,“ đúng như Thán 
h Kinh đã chép. 

!34Con sắp về với Cha; nhưng khi cò 
n ở đây, Con cho họ biết những điều nà 
y, để lòng họ được tràn ngập niềm vui 
của Con. lCon đã truyền lời Cha cho h 


ọ, nên người đời thù ghét họ, vì họ khôn 
ø thuộc về thế gian, cũng như Con khô 
ng thuộc về thế gian. !5Con không cầu 
xin Cha rút họ ra khỏi thế gian, nhưng x 
in Cha giữ họ khỏi điều gian ác. !Họ k 
hông thuộc về thế gian, cũng như Con 
không thuộc về thế gian. !?Xin Cha dùn 
ø Chân Lý thánh hóa họ. Lời Cha chính 
là Chân Lý. !ŠNhư Con là Sứ Giả Cha 
sai xuống đời, họ cũng là sứ giả Con sa 
¡ đi khắp thế giới. !?Con đã sống thánh 
thiện” theo lời Cha, để họ được thánh h 
óa nhờ Chân Lý. 

20Không những Con cầu xin cho họ 
„ Con cũng cầu xin cho những người sẽ 
tin Con nhờ lời chứng của họ. ?ÍXin Ch 
a cho các môn đệ mới cũ đều hợp nhất, 
cũng như Cha ở trong Con, Con ở tron 
g Cha, và họ ở trong Chúng Ta, để nhân 
loại biết Con là Sứ Giả của Cha. 

?2“Con đã cho họ vinh quang Cha ch 
o Con, để họ hợp nhất như Cha và Con. 
?3Con ở trong họ, và Cha ở trong Con, 
để giúp họ hoàn toàn hợp nhất. Nhờ đó 
nhân loại biết Con là Sứ Giả của Cha, v 
à Cha yêu họ như Cha đã yêu Con. 

24Thưa Cha, Con muốn Con ở đâu, 
những người Cha giao cho Con cũng ở 
đó, để họ chiêm ngưỡng vinh quang Ch 
a đã cho Con, vì Cha đã yêu Con trước 
khi sáng tạo trời đất. 

25“Thưa Cha Chí Công, thế gian khô 
ng biết Cha, nhưng Con biết Cha, và họ 
cũng biết Cha đã sai Con xuống đời. 2 
Con đã trình bày Danh Cha cho họ; C 
on sẽ giãi bày thêm nữa để họ nhận đượ 
c tình yêu của Cha, là tình Cha yêu Con 
, để Con sống trong lòng họ.” 





# Nĩ đứa con của hư vong 


P N/ Con tự thánh hớa 
€ N thế gian 


18 


Người Do Thái Bắt Chúa 

Cầu nguyện xong, Chúa Giê-xu dẫn 
các môn đệ qua suối Khiết-rôn, vào kh 
u vườn Ô-liu. 2Giu-đa, là người phản C 
húa, cũng biết rõ vườn ấy, vì Chúa thườ 
ng đến đây họp với các môn đệ. 3Giu-đ 
a hướng dẫn một đội tuần cảnh và chức 
dịch của các thầy trưởng tế và Biệt Lập 
, mang theo đèn đuốc khí giới đột nhập 
Vào vườn. 

“Chúa Giê-xu biết rõ mọi việc sắp xả 
y ra, nên bước tới hỏi: “Các ngươi tìm a 
?” 

“Họ hùng hổ: “Tìm Giê-xu người Na- 
xa-rét!” Chúa đáp: “Chính Ta đây!” Lú 
c ấy Giu-đa cũng đứng trong hàng ngũ 
họ. Nghe Chúa đáp: “Chính Ta đây,” c 
ả bọn bị đội lại và té nhào xuống đất. 

“Chúa lại hỏi: “Các ngươi tìm ai?” Họ 
đáp: “Tìm Giê-xu người Na-xa-rét.” 

8Chúa nhắc lại: “Ta đã bảo các ngươ 
¡ là chính Ta đây. Nếu các ngươi tìm bắ 
t Ta, hãy để mấy người này đi tự đo.” 2 
(Việc xảy ra đúng như lời Chúa hứa: “T 
ất cả những người Cha giao thác, Con đ 
u bảo vệ an toàn.) 

10Sï-môn Phê-rơ rút kiếm chém rơi v 
ành tai phải của Mạnh-chu, là gia nhân 
thầy Tế Lễ Tối Cao. 

!INhưng Chúa bảo Phê-rơ: “Con tra 
kiếm vào vỏ. Lẽ nào Ta không uống ch 
én khổ đau mà Cha đã dành cho Ta sao 
am 


Trước Tòa Thầy Tế Lễ Tối Cao 
!2[ Ap tức viên chỉ huy đội quân? và c 
ác chức dịch bắt trói Chúa Giê-xu. !3Tr 





# A vị chỉ huy 1.000 quân 


GIĂNG 18:25 


ước hết, họ giải Chúa đến dinh An-ne,” 
là nhạc phụ của Cai-phe. (Cai-phe đan 
g giữ chức Tế Lễ Tối Cao Do Thái Giá 
o.) Ông đã có lần tuyên bố với các nh 
à lãnh đạo Do Thái: '““Thà để một người 
chết thay cho toàn dân.” 
lŠTheo sau Chúa có Si-môn Phê-rơ v 
à một môn đệ khác. Nhờ quen biết thầy 
Tế Lễ Tối Cao, môn đệ ấy được vào din 
h với Chúa. !Còn Phê-rơ đứng ngoài c 
ổng. Môn đệ ấy trở ra xin cô gái gác cổ 
ng cho Phê-rơ vào. 
!7Cô hỏi Phê-rơ: “Ông không phải là 
môn đệ ông ấy sao?” Phê-rơ đáp: “Khô 
ng phải đâu.” 
!8Đêm càng lạnh, các chức dịch và gi 
a nhân thầy tế lễ nhóm một đám lửa, rồi 
quây quần ngồi sưởi. Phê-rơ cũng đứng 
sưởi với họ. 
1*Thay Tế Lễ Tối Cao buộc Chúa cu 
ng khai chỉ tiết về các môn đệ và lời giá 
o huấn của Ngài. 2?Chúa Giê-xu đáp: “ 
Ta giảng dạy công khai với mọi người t 
rong các hội trường và Đền Thờ, chẳng 
có gì giấu diếm. 2Ì Tại sao ngươi hỏi Ta, 
mà không hỏi những người đã nghe Ta 
? Họ biết rõ những điều Ta nói.” 
22Một chức dịch đứng gần tát vào mặ 
t Ngài, quát lên: “Anh dám nói năng nh 
ư thế với thầy Tế Lễ Tối Cao sao?” 
?3Chúa Giê-xu điềm nhiên hỏi: “Nếu 
Ta nói sai, thì xin hãy cho biết chỗ sai. 
Còn nếu Ta nói đúng, thì tại sao ngươi l 
ại đánh Ta?” ?2An-ne ra lệnh giải Chúa 
— vẫn bị trói — 
qua dinh thầy Tế Lễ Tối Cao Cai-phe. 
25 úc ấy Phê-rơ vẫn đứng sưởi ngoài 
sân. Mấy người tuần cảnh đứng bên cạ 
nh hỏi: “Ông không phải môn đệ ông ấ 
y sao?” Phê-rơ chối: “Không phải đâu.” 





? ẢM An-ne cũng đã từng giữ chức tế lễ tối cao một thời gian 


GIĂNG 18:26 


?6Một gia nhân của thầy Tế Lễ Tối C 
ao, là bà con với người bị Phê-rơ chém 
đứt tai, tố cáo: “Chính mắt tôi thấy ông 
đứng trong vườn Ô-liu với ông ấy mà.” 
??Phê-rơ lại chối lần nữa. Lập tức có tiế 
ng gà gáy. 


Trước Tòa Tổng Trấn Phi-lát 

2Người Do Thái giải Chúa Giê-xu đế 
n dinh tổng trấn La Mã vào lúc sớm tỉnh 
sương, nhưng họ không vào dinh để khỏ 
¡ bị ô uế và được ăn lễ Vượt Qua. 

22Vì thế tổng trấn Phi-lát phải ra sân 
hỏi: “Các anh tố cáo người này về tội gì 
n3 

3Họ đáp: “Nếu nó không phải là ngư 
ời gian ác, thì chúng tôi đâu dám giải lê 
n tổng trấn.” 

3!Tổng trấn bảo: “Các anh cứ đem xử 
theo luật các anh.” 

Người Do Thái thưa: “Chúng tôi khô 
ng có phép xử tử ai, yêu cầu tổng trấn x 
ử nó!” 32Đïều này ứng nghiệm lời Chúa 
Giê-xu báo trước Ngài phải chết cách n 
ào.” 

33Tổng trấn trở vào dinh hỏi Chúa: “ 
Anh có phải vua dân Do Thái không?” 

3Chúa Giê-xu hỏi lại: “Ngươi dùng 
chữ “vua'" theo nghĩa thông thường, hay 
theo nghĩa “Chúa Cứu Thế” của người 
Do Thái?” 

35Phi-lát xãng giọng: “Ta có phải là n 
gười Do Thái đâu! Chính đồng bào anh 
và các thầy trưởng tế bắt anh giải lên c 
ho ta xử. Anh làm gì, mà họ muốn giết 
anh?” 

36Chúa Giê-xu đáp: “Ta không phải l 
à vua một nước trần gian. Nếu thế, các 





* Theo giáo luật Do Thát, ai vào nhà người nước ngoài là 
bị ô nhiễm, không được dự các thánh lễ 

Người Do Thái xử tử bằng cách nớm đá: người La Mã b 
ằng cách đóng định trên cây thập tự. Chúa đã báo trước 
Ngài sẽ bị "treo lên “ (12:32) cây thập tự. 


môn đệ Ta đã chiến đấu, không cho ngư 
ời Do Thái bắt Ta. Nhưng nước của Ta 
không thuộc thế giới này.” 

3*7Phi-lát hỏi: “Thế anh là vua sao?” 

Chúa đáp: “Phải, Ta là vua. Ta sinh r 
a chỉ vì mục đích ấy. Ta xuống trần gia 
n để giãi bày Chân Lý. Mọi người yêu c 
huộng Chân Lý đều theo Ta.” 


Án Tử Hình 

38Phi-lát thắc mắc: “Chân Lý là gì?” 
Ông bước ra ngoài tuyên bố: “Ta không 
thấy người này có tội gì cả. 3'Theo thô 
ng lệ, mỗi năm đến lễ Vượt Qua, ta ân x 
á cho các anh một phạm nhân. Các anh 
muốn ta tha vua dân Do Thái không?” 

*0Họ thét lên: “Tổng trấn đừng tha n 
ó, nhưng tha Ba-ra-ba!” Ba-ra-ba bị tù 
vì nổi loạn và giết người.” 


19 


Phi-lát ra lệnh đánh đòn Chúa Giê-xu 
. Bọn lính La Mã đan một vương miện 
bằng gai đội lên đầu Chúa, và khoác lên 
người Chúa chiếc áo dài màu tía, °rồi x 
úm lại chế giễu: “Kính chào vua dân D 
o Thái!” Họ lại tát vào mặt Chúa. 

*Phi-lát bước ra sân một lần nữa, tuy 
ên bố với người Do Thái: “Này, ta giao 
người ấy lại cho các anh, để các anh biế 
t ta không thấy người có tội gì.” "Chúa 
Giê-xu bước ra, đầu đội mão gai, mình 
khoác áo dài tía. Phi-lát nói: “Người ấy 
kia kìa.” 


Các thầy trưởng tế và các chức dịch 
vừa thấy Chúa liền reo hò: “Đóng đỉnh 
nó! Đóng định nó trên cây thập tự!” 

Phi-lát đáp: “Các anh cứ đóng định đ 
1. Ta vẫn thấy người này vô tội.” 





® TC Mác 15:7; Lưu 23:18 


“Người Do Thái cãi: “Theo luật của c 
húng tôi, nó phải bị xử tử, vì nó tự xưng 
là Con Thượng Đế.” 

8Nøhe lời đó, Phi-lát càng thêm sợ hã 
¡. *Ông đem Chúa vào dinh vặn hỏi: “A 
nh từ đâu đến?” Nhưng Chúa không đá 
p một lời. !0Phi-lát lại hỏi: “Sao anh kh 
ông trả lời? Anh không biết ta có quyền 
tha anh, cũng có quyền đóng đinh anh 
sao?” 

!IChúa Giê-xu đáp: “Nếu Thượng Đế 
không cho, ngươi chẳng có quyền gì trê 
n Ta cả. Cho nên người bắt Ta giải nộp 
cho ngươi còn nặng tội hơn ngươi nữa.” 

!?Nghe Chúa giải đáp, Phi-lát tìm cá 
ch phóng thích Ngài; nhưng người Do T 
hái dọa: “Nếu tha nó, tổng trấn không tr 
ung thành với Hoàng Đế, vì nó phản bội 
Hoàng Đế, tự xưng là vua!” 

13Phi-lát liền ra lệnh giải Chúa Giê- 
xu ra cho ông xử tại Tòa Lát Đá. !'*“Hôm 

ấy nhằm ngày chuẩn bị lễ Vượt Qua. Ð 
ến mười hai giờ trưa,“ Phi-lát bảo người 
Do Thái: “Đây, vua của các anh.” 

!5Họ kêu gào: “Giết nó đi! Giết nó đi 
! Đóng định nó vào cây thập tự!” 

Phi-lát hỏi: “Không lẽ ta đem đóng đ 
Inh vua các anh sao?” 

Các thầy trưởng tế đáp: “Ngoài Hoàn 
g Đế La Mã, chúng tôi không có vua nà 
o khác.” 

16Phi-lát liền giao Chúa cho người D 
o Thái đóng đinh trên cây thập tự. Họ b 
ắt Ngài giải đi. 

!7Chúa vác cây thập tự lên ngọn đồi 
Sọ (tiếng Hi-bá gọi là Gô-gô-tha). !#Tại 
đây họ đóng định Chúa trên cây thập tự. 

Cũng có hai tướng cướp bị đóng định h 
ai bên Chúa, mỗi bên một người. 
Trên Cây Thập Tự 


GIĂNG 19:30 


1?Phi-lát cho treo tấm bảng trên cây t 
hập tự, ghi giòng chữ: “Giê-xu người Ñ 
a-xa-rét, Vua dân Do Thái.” 2Nhiều ng 
ười xem thấy giòng chữ đó, vì nơi Chúa 

bị đóng đinh rất gần thủ đô, và tấm bản 
g viết bằng ba thứ chữ Hi-bá, La-tinh và 
Hy Lạp. ?!Các thầy trưởng tế đến khiế 

u nại với Phi-lát: “Xin tổng trấn đừng vi 

ết: “Vua dân Do Thái,` nhưng sửa lại “NÑg 
ười tự xưng là Vua dân Do Thái.' ” 22Ph 
i-lát gắt lên: “Ta viết xong rồi, không cầ 
n thêm bớt gì nữa.” 

?3Sau khi đóng đinh Chúa, mấy ngườ 
¡ lính chia áo xống Ngài làm bốn phần, 
mỗi người lấy một phần. Nhưng họ giữ 
nguyên áo dài của Chúa, vì tấm áo ấy d 
ệt không có đường may. ?“Họ gieo súc 
sắc xem tấm áo đó về phần ai. Việc xả 
y ra đúng như lời Thánh Kinh: 

“Họ chia nhau áo xống Ta, 

Và bắt thăm lấy áo dài Ta.”” 
Đó là hành động của bọn lính La Mã. 

?5Đứng bên cây thập tự có mẹ Chúa, 
dì Chúa là Ma-ri vợ Cơ-lưu-ba, và Ma- 
ri Mặc-lan. “Thấy mẹ và môn đệ Ngài 
yêu đứng bên cạnh, Chúa dặn mẹ: “An 
h này là con của mẹ.” ?7Chúa cũng bảo 
môn đệ ấy: “Đây là mẹ của con.” Từ đó 

môn đệ ấy rước bà về nhà phụng dưỡn 
Ỹ. 


Giờ Tắt Thở 

2#Biết sứ mệnh đã xong và muốn là 
m đúng lời Thánh Kinh, Chúa Giê-xu n 
ói: “Ta khát!” ??Tại đó có một bình giấ 
m. Có người lấy miếng bông đá tẩm đầ 
y giấm, đặt lên cành phương thảo, đưa 
kề miệng Chúa. ?Khi nếm giấm rồi, C 
húa tuyên bố: “Mọi việc đã hoàn thành 
!” Rồi Ngài gục đầu, tắt thở. 





# Ni giờ thứ sáu 


P Thị 22:18 
€ Xín xem chú thích Giăng 13:23 


GIĂNG 19:31 


3!Người Do Thái không muốn để xác 
người phơi trên cây thập tự vào ngày th 
ứ bảy, lại là ngày rất long trọng vì trùng 
hợp với lễ Vượt Qua, nên họ yêu cầu P 
hi-lát cho đánh gãy chân từng người ch 
o chết hẳn, rồi đem các thi hài xuống. 3 
?Mấy người lính đến đánh gãy chân hai 
tướng cướp bị đóng đinh với Chúa. °3 
Nhưng khi đến gần Chúa, họ thấy Ngài 
đã chết, nên không đánh gãy chân Ngà 
¡. *“Một người lính lấy giáo đâm xuyên 
sườn Chúa, lập tức máu và nước đổ ra. 
35Tác giả đã chứng kiến việc đó, và ghi 
chép cách trung thực để bạn đọc tin nh 
ân. 3“Mọi việc diễn tiến đúng theo lời 
Thánh Kinh đã nói trước: “Không một 
cái xương nào của Ngài bị gãy,” 3 và “ 
Họ sẽ nhìn thấy Người họ đã đâm.”? 


Cuộc An Táng 

38Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, 

từng làm môn đệ Chúa cách kín đáo vì 

sợ người Do Thái, đến xin phép Phi-lát 
cho an táng Chúa. Được phép, G1ô-sép 
gỡ thi hài Chúa xuống khỏi cây thập tự. 
32Ni-cơ-đem, là người đã hầu chuyện v 
ới Chúa ban đêm, cũng đem đến một trã 
m cân nhựa thơm trộn trầm hương. 40Ha 
1 ông dùng hương liệu và vải gai mịn tẩ 
m liệm thi hài Chúa, theo tục lệ Do Thá 
1. 

*ITại chỗ Chúa chịu đóng đỉnh có m 
ột khu vườn và một ngôi mộ mới đào. * 
?Vì sắp đến ngày lễ, và ngôi mộ này cũ 
ng gần, nên họ an táng Chúa tại đây. 


20 


Ngôi Mộ Trống 

Sáng Chúa Nhật, lúc trời còn mờ mờ, 
Ma-ri Mặc-lan đến viếng mộ Chúa. Th 
ấy tảng đá lấp cửa mộ” đã lăn qua một b 
ên, ?cô chạy tìm Si-môn Phê-rơ và môn 
đệ Chúa yêu, báo tin: “Người ta đã dời t 
hi hài Chúa khỏi mộ, không biết để tại 
đâu.” 

3Phê-rơ và môn đệ kia liền chạy đến 
mộ. “Môn đệ kia chạy nhanh hơn, đến 
mộ trước, “cúi xuống nhìn vào, thấy vải 
liệm, nhưng không dám vào. 5Si-môn P 
hê-rơ đến sau, bước vào trong mộ, thấy 
vải liệm còn đó, “tấm khăn trùm đầu thì 
cuốn lại để một bên, không nằm chung 
với vải liệm. ŸMôn đệ kia cũng vào the 
o quan sát, và tin Ma-ri nói đúng. ?Vì đ 
ến lúc ấy, các môn đệ chưa hiểu lời Thá 
nh Kinh nói Chúa sẽ sống lại. 


Ma-ri Gặp Chúa 

!10Hại môn đệ trở về nhà; !nhưng Ma 
-ri đến bên mộ mà khóc. Nước mắt đầm 
đìa, cô cúi xuống nhìn trong mộ, và l2t 
hấy hai thiên sứ mặc áo trắng, một vị ng 


ồi đàng đầu, một vị ngồi đàng chân, nơ 


1 Chúa Giê-xu đã nằm. 

l3Hại thiên sứ hỏi: “Tại sao cô khóc? 
” Cô đáp: “Vì người ta đời thi hài Chúa 
tôi đi mất, không biết để tại đâu!” !“Nói 
xong, cô quay đầu nhìn lại, thấy có ngư 
ời đứng sau lưng. Đó là Chúa Giê-xu, n 
hưng cô không nhận ra. 

lŠChúa hỏi: “Tại sao cô khóc? Cô tì 
m ai?” Tưởng là người làm vườn, cô dò 
hỏi: “Bác có đem thi hài Chúa 





# Xuất 12:46; Dân 9:12; Thi 34:20 
Xa 1210 


€ Lễ Vượt Qua và cuối tuần (theo luật, không ai được đi x 
a trong ngày ấy) 

Một số mộ ở xứ Do Thái thường đào trong sườn núi nh 
tư một cái động 


đi đâu, thì làm ơn cho biết để tôi đem v 
Šc 

!6Chúa gọi: “Ma-ri!” 

Cô xoay hẳn người lại, mừng rỡ kêu Ì 
ên: “Thưa Chúa!” 

!7Chúa bảo: “Đừng đụng đến Ta, vì 
Ta chưa lên cùng Cha. Nhưng hãy đi tì 
ml các anh em Ta, nói cho họ biết Ta lê 
n cùng Cha Ta, cũng là Cha các con, cù 
ng Thượng Đế Ta, cũng là Thượng Đế cá 
c con.” lMa-ri Mặc-lan đi báo tin cho 
các môn đệ khác biết cô vừa gặp Chúa, 
và thuật lại mọi điều Ngài dạy. 


Chúa Thăm Các Môn Đệ 

I?Ngay tối hôm ấy, các môn đệ họp 
mặt với nhau. Cửa phòng đóng thật chặt 
, vì họ sợ người Do Thái. Thình lình Ch 
úa Giê-xu đến đứng giữa phòng, chào m 
ừng các môn đệ. ??Chúa đưa sườn và ta 
y cho họ xem. Được gặp Chúa, các môn 
đệ vô cùng mừng rỡ. 

?!Chúa Giê-xu tiếp: “Chào mừng các 
con! Cha đã sai Ta cách nào, Ta cũng 
sai các con cách ấy.” ?2Nói xong, Chúa 
hà hơi trên các môn đệ và bảo: “Các co 
n hãy tiếp nhận Thánh Linh. ?ÖCác con 
tha tội cho ai, người ấy sẽ được tha tội; 
các con buộc tội cho ai, người ấy sẽ bị b 
uộc tỘI.” 

Thô-mai Hoài Nghỉ 

2Hôm ấy Thô-mai không có mặt lúc 
Chúa đến thăm. ?ZCác môn đệ kia báo ti 
n: “Chúng tôi mới gặp Chúa!” Nhưng T 
hô-mai đáp: “Nếu mắt tôi không thấy d 
ấu đinh trên bàn tay Chúa, nếu ngón ta 
y tôi không sờ vết thương, nếu bàn tay t 
ôi không đặt vào sườn Chúa, thì tôi khô 
ng tin.” 

26Tám ngày sau, các môn đệ lại họp t 
rong nhà ấy, Thô-mai cũng có mặt. Cửa 
ngõ đều đóng chặt, nhưng Chúa Giê-xu 


GIĂNG 21:6 


đến đứng giữa phòng chào mừng các m 
ôn đệ. ??Chúa bảo riêng Thô-mai: “Con 
hãy đặt ngón tay vào bàn tay Ta, đặt bà 
n tay vào sườn Ta. Đừng hoài nghi, như 
ng hãy tin!” 

2#Thô-mai thưa: “Lạy Chúa tôi và Th 
ượng Đế tôi!” 

22Chúa Giê-xu nói tiếp: “Vì con thấ 
y Ta, nên con tin. Phúc cho những ngườ 
¡ chưa thấy mà tin Ta!” 


Lời Đúc Kết 

3Các môn đệ còn chứng kiến nhiều 
phép lạ khác do Chúa Giê-xu thực hiện, 
nhưng không thể chép tất cả vào sách n 
ày. 3lChỉ xin ghi lại một số phép lạ, để 
giúp người đọc tin nhận Chúa Giê-xu là 
Chúa Cứu Thế, là Con Thượng Đế. Nh 
ờ niềm tin đó, chúng ta hưởng được sự s 
ống vĩnh viễn trong Danh Chúa. 


21 
Chúa Gặp Bảy Môn Đệ Trên Bờ Biển 
Thi-be 


Sau đó, Chúa Giê-xu gặp các môn đệ 
lần nữa tại bờ biển Thi-be. Chuyện này 
xảy ra như sau: 2Si-môn Phê-rơ, Thô-m 
ai (cũng gọi là Song sinh), Na-tha-nên ( 

quê làng Ca-na, xứ Ga-li-lê), hai con tra 
1 của Xê-bê-đê, và hai môn đệ khác đan 
ø họp nhau bàn tính. 3Si-môn Phê-rơ đề 
nghị: “Ta đi đánh cá.” Mọi người đều t 
án thành: “Chúng tôi cùng đi với anh.” 
Họ xuống thuyền thả lưới suốt đêm, như 
ng chẳng được con cá nào. 

“Đến rạng đông, các môn đệ thấy một 
người đứng trên bờ, nhưng không biết là 
ai. "Người ấy hỏi: “Có bắt được cá không 
„ các con?” Họ đáp: “Thưa không.” 

Người bảo: “Cứ thả lưới bên phải mạ 
n thuyền thì sẽ được.” Họ vâng lời, nên đ 


GIĂNG 21:7 


ược rất nhiều cá, không thể kéo lưới vào t 
huyền. 

TMôn đệ Chúa yêu nói với Phê-rơ: “ 
Chúa đó!” Lúc ấy, Phê-rơ chưa mặc áo. 
Vừa nghe nói đó là Chúa, ông vội khoá 
c áo, nhảy ùm xuống nước lội vào bờ. 
®Các môn đệ khác chèo thuyền vào, kéo 
theo mẻ lưới đầy cá, vì chỉ cách bờ độ 
một trăm thước. ?Khi lên bờ, các môn 
đệ thấy có sản bánh mì và một đám lửa, 
trên lửa có cá đang nướng. 

10Chúa Giê-xu bảo: “Các con đem cá 
mới bắt lại đây.” 

!1S¡-môn Phê-rơ ra kéo lưới vào bờ. 
Lưới đầy cá lớn, đếm được 153 con. Cá 
nhiều thế mà lưới vẫn không đứt. !2Chú 
a lại bảo: “Các con lại đây điểm tâm.” 
Không một môn đệ nào dám hỏi han, vì 
biết chắc chắn là Chúa. !ỶChúa Giê-xu 
lấy bánh và cá trao cho các môn đệ. l*T 
ừ khi sống lại, đây là lần thứ ba Chúa x 
uất hiện cho các môn đệ” xem thấy. 


Lời Ủy Thác cho Phê-rơ 

15Sau khi ăn xong, Chúa hỏi Phê-rơ: 
“Si-môn con Giô-na, con yêu Ta hơn nh 
ững người này không?” 

Si-môn hăng hái: “Vâng, Chúa biết c 
on yêu Chúa.” 

Chúa bảo: “Hãy chăn đàn chiên con 
Ta.” 

!6Chúa lại hỏi: “Si-môn con Giô-na, 
con yêu Ta không?” 

Si-môn quả quyết: “Thưa Chúa, Chú 
a biết con yêu Chúa.” 

Chúa dạy: “Hãy chăn đàn chiên Ta.” 

17Chúa hỏi lần thứ ba: “Si-môn con 
Giô-na, con yêu Ta không?” 





# Nr 200 ,pếchôn 
Các sứ đồ 


Phê-rơ buồn vì Chúa hỏi mình câu ấy 
đến ba lần. Ông thành khẩn: “Thưa Ch 
úa, Chúa biết rõ lòng con; Chúa biết co 
n yêu Chúa.” 

Chúa Giê-xu dịu dàng: “Hãy chăn đà 
n chiên Ta.” !#Ta cho con biết: Khi còn 
trẻ, con tự sức làm mọi việc, muốn đi đ 
âu tùy ý; nhưng về già, con phải đưa ta 
y cho người khác dắt đến nơi con khôn 
ø muốn.” !?Chúa ngụ ý cho biết ông ph 
ải chết cách nào để làm rạng Danh Thư 
ơợng Đế. Sau đó, Chúa căn dặn: “Con hã 
y theo Ta.” 


Môn Đệ Chúa Yêu 

2Phê-rơ quay lại, thấy môn đệ Chúa 
yêu (là người đã dựa vào ngực Chúa tro 
ng buổi ăn tối cuối cùng, liền hỏi: “Thư 
a Chúa, ai là người phản Chúa?”). ?ÍTh 
ấy người ấy đi theo, Phê-rơ hỏi: “Thưa 
Chúa, anh ấy sẽ ra sao?” 

22Chúa Giê-xu đáp: “Nếu Ta muốn c 
ho anh ấy sống đến ngày Ta trở lại, thì l 
lên hệ gì đến con? Phần con hãy theo T 
a.” ?3Do đó anh em đồn rằng môn đệ ấ 
y sẽ không chết. Nhưng Chúa Giê-xu k 
hông bao giờ nói thế. Ngài chỉ bảo: “N 
ếu Ta muốn cho anh ấy sống đến ngày 
Ta trở lại, thì liên hệ gì đến con?” 

24Chính môn đệ ấy chứng kiến mọi v 
lệc vừa kể và ghi lại những giòng chữ n 
ày. Ai cũng biết lời chứng của người ấy 
là chân thật. 

25Chúa Giê-xu còn làm vô số công vi 
ệc khác. Nếu người ta ghi chép đầy đủ, 
thì chắc hẳn không có chỗ chứa hết. 


